
VẦNG SÁNG TỪ PHƯƠNG ĐỎNG 

DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 

Thích Nhuận Châu dịch 

Nguyên Minh Tiến hiệu đính và giới thiệu 

Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác 
giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự 
cho phép bằng văn bản của chúng tôi. 


KHXB sô 836-2006/CXB/50-1 34/LĐ 

In ấn và phát hành tại Nhà sách Quang Minh 
416 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP HCM Việt 

Nam 


Published by arrangement betvveen Huong Trang Cultural 
Company Ltd. and the author. 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by 
any means vvithout prior vvritten permission from the publisher. 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 

THÍCH NHUẬN CHÂU dịch 
NGUYỄN MINH TIÊN hiệu đính và giới thiệu 


VANG SANG 
TỪ 

PHƯƠNG ĐÔNG 

AN INTERVIEW WITH THE DALAI LATMA 
TRÌNH BÀY SONG NGỬ ANH-VIỆT 


NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG 


LỜI GIỚI THIỆU 


( ức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14, Tenzin 

Gyatso, có thể nói là một trong những 
tên tuổi lớn trên thế giới mà gần đây luôn được rất 
nhiều người tôn kính. Sự tôn kính này không hẳn chỉ 
ví ngài là người đã nhận được giải Nobel Hòa bình do 
những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm một 
tiếng nói chung cho nền hòa bình thế giới, mà còn là vì 
những bài thuyết giảng rộng rãi của ngài luôn đề cập 
đến những chủ đề mà hầu hết mọi con người của thế 
giới hiện đại đều phải quan tâm đến. 

Trong sô' những người ngưỡng mộ ngài qua các bài 
thuyết giảng, không chỉ giới hạn có những tín đồ Phật 
giáo, mà còn có sự hiện diện của hầu hết những tôn 
giáo khác, bởi những gì ngài giảng dạy không đơn 
thuần là những trích dẫn từ kinh điển mà thực sự là 
những kinh nghiệm tu chứng mà bản thân ngài đã có 
được ngay trong cuộc sống của thời hiện đại này. Vì 
thế, bất cú ai củng đều có thể nhận được lợi ích lớn lao 
từ những bài giảng của ngài. 


5 


vầng sáng từ phương Đông 

Mặt khác, không chỉ những ai quan tâm đến các 
vấn đề về tinh thần hoặc tâm linh mới cần đến lời dạy 
của ngài. Điều thú vị đã xảy ra trong hơn một thập 
kỷ qua là có rất nhiều nhà khoa học phương Tây đã 
nghiên cứu và phát hiện những điểm tương đồng giữa 
tri thức khoa học của phương Tây với trí tuệ trực giác 
của phương Đông mà ngài là một trong những điển 
hình rõ nét nhất. Các nhà khoa học đã vô cùng ngạc 
nhiên khi những kết quả nghiên cứu của họ cho thấy 
việc tu tập thiền định chẳng hạn, không chỉ mang ý 
nghĩa rèn luyện tâm linh, mà thực sự luôn mang lại 
những lợi ích lớn lao hết sức cụ thể cho sự phát triển 
thế chất, duy trì sức khỏe của con người. Họ củng hết 
sức bất ngờ khi nhận ra rằng những chỉ dẫn cho sự tu 
tập của một tu sĩ không chỉ hoàn toàn dựa vào đức tin, 
mà thực sự là dựa trên những cơ sở khoa học vô cùng 
chính xác và hợp lý, nhờ đó luôn tạo ra được những 
điều kiện tối ưu để sự hành trì có thể đạt đến kết quả 
khả quan nhất! 

Lạ thay, tất cả những điều kỳ diệu đó lại không có 
được nhờ vào những kết quả nghiên cứu, phân tích 
luôn cần đến sự hỗ trợ bởi máy móc, thiết bị tối tần 
của phương Tây, mà chỉ là hoàn toàn dựa vào năng lực 
trí tuệ trực giác, vào sự thực chứng qua kinh nghiệm 
cá nhân, đã được đức Phật khám phá và chỉ bày cho 


6 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


nhân loại từ hơn 25 thế kỷ trước đây, và cho đến nay 
thì đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 chính là một trong 
những người tiếp nôi được truyền thông cực kỳ quý giá 
đó. Những bài thuyết giảng của ngài trong nhiều năm 
qua đã thực sự mang lại những hiểu biết chân chánh 
và thiết thực về Phật giáo cho nhân loại thời hiện đại, 
đặc biệt là trong đó có rất nhiều người phương Tây 
trước đây chỉ quen tiếp nhận mọi tri thức thông qua 
cánh cửa khoa học. 

Mặc dù là người Tây Tạng, nhưng hầu hết những 
bài thuyết giảng của ngài đều được thực hiện bằng 
tiếng Anh, bởi lẽ đơn giản đây là ngôn ngữ hiện đang 
phổ biến nhất trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tiếng 
Anh mà ngài sử dụng lại không hoàn toàn giống với 
thứ tiếng Anh mà ta thường gặp ở các học giả phương 
Tây, mà là một thứ tiếng Anh rất đặc biệt, rất dễ hiểu 
nhưng vẫn không kém phần sâu sắc. Những đặc điểm 
nổi bật trong ngôn ngữ mà ngài thường dùng khi 
thuyết giảng là đơn giản, gãy gọn, trong sáng nhưng 
lại rất hàm súc và phong phú. Chính nhờ có những 
đặc điểm này, những vấn đê mà ngài đề cập đến luôn 
dễ dàng được đông đảo thính giả tiếp nhận, và người 
nghe luôn có một cảm giác gần gũi, cảm thông và chia 
sẻ như thể đang được trao đổi về những vấn đề của 
chính bản thân mình! 


7 


vầng sáng từ phương Đông 

Đại đức Thích Nhuận Châu là người đã từng chuyến 
dịch khá nhiều bài giảng của đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 
14 từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tập sách mỏng này 
nằm trong sô' những công trình phiên dịch gần đây 
nhất của thầy, với nội dung đề cập đến những vấn đề 
nhạy cảm và có khoảng cách khá lớn giữa hai nền văn 
hóa Đông Tây. Mặc dù vậy, điều hết sức thú vị là chính 
qua những đối thoại được ghi lại trong tập sách này 
giữa đức Đạt-lai Lạt-ma và một học giả phương Tây, 
Mike Austin, độc giả có thế dễ dàng nhận ra là những 
khoảng cách lớn ấy đã được thu hẹp đến mức gần như 
tương đồng và bổ sung cho nhau. 

Tôi rất vui mừng được giới thiệu cùng quý vị độc 
giả tập sách này - được trình bày song ngữ Anh-Việt 
- như một cầu nối giữa tri thức khoa học phương Tây 
và trí tuệ trực giác phương Đông, điều mà tôi vẫn luôn 
cho là một trong những thành tựu đáng kế nhất của 
nhân loại vào đầu thiên niên kỷ này. 

Trong nguyên tác, đây là những ghi nhận từ một 
cuộc phỏng vấn mà đức Đạt-lai Lạt-ma đã dành cho 
học giả Mike Austin. Nhan đề tiếng Việt của sách và 
tiêu đề của một số chương là do chúng tồi tự đặt đế 
giúp độc giả tiện theo dõi nội dung từng phần. Tuy 
nhiên, để tránh sự ngộ nhận, chúng tôi đã không đặt 
thêm các tiêu đề tiếng Anh tương ứng. 


8 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Mặc dù nội dung tập sách có phần hơi nặng vê lý 
luận, có lẽ vì người chủ động đặt vấn đề là một học 
giả phương Tây, nhưng tôi tin là những ai quan tâm 
đến sự rèn luyện tinh thần và một đời sống tâm linh 
vẫn có thể tìm thấy trong tập sách này rất nhiều chỉ 
dẫn vô cùng hữu ích. Mặt khác, hy vọng là cách trình 
bày đối chiếu song ngữ Anh-Việt ở đây sẽ rất có lợi 
cho những ai đang muốn làm quen với cách diễn đạt 
những khái niệm Phật giáo bằng Anh ngữ. 

Trong suốt quá trình hình thành tập sách, chúng 
tôi đã cô' gắng hết sức đế có thể hạn chế tối đa mọi sai 
sót. Tuy nhiên, do sự giới hạn về năng lực và trình 
độ, có lẽ củng không sao tránh được ít nhiều khiếm 
khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý từ quý 
vị độc giả gần xa, củng như luôn hy vọng sẽ được các 
bậc cao minh trưởng thượng mở lòng chỉ giáo. 

Trân trọng, 

NGUYỄN MINH TIÊN 


9 


PHÁP GIỚI VŨ TRỤ: TÂM VÀ VẬT 


MIKE AUSTIN: Ngài nhìn thấy sự tiến hóa của 
nhân loại đang ở giai đoạn nào? Chẳng hạn, nếu so 
sánh toàn thể nhân loại như sự phát triển của một 
người, thì ngài cho rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ 
trẻ thơ, niên thiếu hay trưỏng thành? 

ĐAT-LAI LẠT- MA: Theo phần giáo lý chung của 
đạo Phật được ghi trong kinh điển, thế giới này có 
những giai đoạn tốt hơn và có có những giai đoạn xấu 
hơn. Nay nếu bạn nói về thời gian của một kiếp, 1 thì 
kỉ nguyên của chúng ta vẫn còn là trẻ thơ; nhưng nếu 
xét trong một khoảng thời gian ngắn hơn thì chúng ta 
đã già. Tôi sẽ giải thích điều này. 

Theo A-tỳ-đạt-ma Câu-xá luận, 2 một đại kiếp gồm 
80 trung kiếp, chia làm 4 nhóm 20 trung kiếp. Nhóm 
20 trung kiếp thứ nhất là kiếp không. Kiếp không là 
sự trống rỗng hoàn toàn khi thế giới hệ trước đó không 
còn tồn tại. Sau đó là 20 trung kiếp của kiếp thành, 
tức là thời kỳ hình thành của thế giới. Kế đến là 20 
trung kiếp của kiếp trụ. Tiếp theo là 20 trung kiếp của 

1 Sanskrit: Kalpa. 

2 A-tì-đạt-ma Câu-xá luận ÍTìlTTslh ìỉilề~ / (Mr'ỆkÌếì~; Sanskrit: 
abhidharmakoáa-áãstra; thường được gọi tắt là Câu-xá luận, 
nghĩa là Báu vật của A-tì-đạt-ma, Thông minh luận (iĩ§. tt/Ị iửt), 
là bộ luận quan trọng nhất của Nhất thiết hữu bộ, được ngài Thế 


10 


UNIVERSAL: MIND AND MATTERS 


Mike Austin: At what stage do you see mankind’s 
evolution? For instance, if you were to look at the 
entire human race as One person, would you say 
we’re in childhood, adolescence, adulthood? 

Dalai Latma: According to the general Buddhist 
teaching - Buddhist scriptures - sometimes the 
world is better, sometimes worse. Now if you speak 
about the period of One aeon, then our era is still 
childhood, but within a smaller period, it is old. I 
will explain. 

According to the Abhidharmakosha, One great 
aeon is composed of eighty intermediate aeons in 
four groups of twenty. The first twenty are aeons 
of vacuity. The vacuity is the absence of the last 
world System. They are followed by twenty aeons 
of íbrmation of the new world System; then twenty 
aeons of abiding; then twenty aeons of destruction 

Thân (Vasubandhu) soạn vào thế kỉ 5 tại Kashmir. Luận gồm có 
hai phần: sưu tập khoảng 600 kệ A-tì-đạt-ma câu-xá luận bản 
tụng (: abhidharmakosa-kãrikã) và A-tì-đạt-ma câu-xá luận thích 
(Sanskrit: abhidharmakosa-bhãsya), bình giải về những câu kệ 
đó. Nay còn bản tiếng Hán và tiếng Tây Tạng của luận này. 


11 


vầng sáng từ phương Đông 

kiếp hoại. Hiện nay chúng ta đang ở trong Kiếp trụ. 
Trong khoảng 20 trung kiếp của kiếp trụ, chúng ta 
đang ở vào thời kỳ đầu của kiếp giảm. Vì thế, khi kiếp 
này giảm, sẽ có 18 lần tăng và 18 lần giảm. Rồi lại tiếp 
tục nhóm 20 trung kiếp sau đó. 

Nay chúng ta đang ở trong lần giảm thứ nhất, đến 
mức mà tuổi thọ trung bình của con người còn khoảng 
100 tuổi. Trong ý nghĩa thời kỳ đầu của kiếp giảm thì 
chúng ta đã qua lâu rồi, bởi vậy nên gọi là già. Nhưng 
với ý nghĩa của 20 kiếp trụ thì chúng ta chỉ mới ở giai 
đoạn đầu. 

MIKE AUSTIN: Có phải quan điểm tổng quát 
này chỉ xuất phát từ kinh điển? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Đúng vậy. 

MIKE AUSTIN: Phải chăng đó là căn cứ duy 
nhất cho cách mô tả như thế này về không gian và 
thời gian? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Tôi cho là vậy. Có lẽ chỉ là dựa 
vào kinh điển. Nhưng chẳng cần nói đến những khái 
niệm về “kiếp” này, ngay như việc giải thích về một 
ngôi sao gần nhất theo khoa học cũng đã là khó khăn. 
Quả thật là rất khó! 

MIKE AUSTIN: Ngài muốn nói việc xác định vị 
trí hoặc mô tả hình thể? 


12 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


of that System. Right now we’re in the aeons of 
abiding. Within these twenty intermediate aeons of 
abiding, we are in the first long period of decline. 
So, as thỉs one is Corning down, there are eighteen 
ups and downs afterwards. Then the twentieth goes 
on up. 

Now we are in the first downward One, at the point 
in which the average liiespan is around a hundred 
years. In terms of this first period of decline, we 
are far along in it, and thus, old, but in terms of 
the twenty aeons of abiding, we are only at the 
beginning. 

Mike Austirr. Is this panoramic view from scriptural 
sources only? 

Dalai Latma: Yes. 

Mike Austin: Is that the only proof that can be cited 
for this picture of time and space? 

Dalai Latma: I think so; probably just scriptural. 
But forgot about all these aeons, it’s even diiĩicult 
for us to explain in terms of Science the nearest star. 
Quite difficult. 

Mike Austin: Where it is, or what it’s like? 


13 


vầng sáng từ phương Đông 


ĐAT-LAI LẠT-MA: Không, tôi muốn nói đến 
nguyên nhân hình thành thực sự hay những điều 
tương tự... Điều tôi đang nói đến lại là một thế giới hệ 
nằm trong cả nghìn tỉ 1 thế giới, giống như giải thích 
về một thái dương hệ. 

MIKE AUSTIN: Vâng! Vậy xin được đi ngay vào 
vấn đề. Phật giáo quan niệm như thê nào về nguồn 
gốc vũ trụ? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: về mặt vật thể, đó chính là 
năng lượng. Còn xét về các sinh vật hoặc con người 
sông trong đó thì nguồn lực tạo ra đời sống của mỗi 
chúng sinh chính là nghiệp lực của những hành vi mà 
chúng sinh ấy đã tích tạo. Nghiệp lực là nguyên nhân 
khiến chúng sinh phải tái sinh theo hình thức nào đó. 

MIKE AUSTIN: Hãy xem xét trước hết vấn đề vật 
chất. Vật chất vô"n vô tri. Cái gì là năng lượng khiến 
cho có các hiện tượng xuất hiện? 

ĐAT-LAI LAT-MA: về các yếu tô" cấu thành vũ 
trụ , 2 yếu tô" ban đầu là gió (phong đại), có nền tảng từ 
hư không. Rồi gió chuyển động, và dựa vào đó mà hơi 
nóng xuất hiện ( hỏa đại ), rồi có hơi nước ( thủy đạỉ), rồi 


Hheo phương pháp tính toán của Anh, Đức; billion là môt nghìn 
tỷ, tức là 1.000.000.000.000, còn theo phương pháp tính toán 
của Mỹ, Pháp thì là một tỷ, hay 1 .000.000.000. 


14 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma : What is its real cause, and so forth. 
What Fm talking about is One world System within 
a billion worlds, like explaining One galaxy. 

Mike Austin: OK, let’s go right to the beginning 
then. What is the Buddhist view of the origin of the 
universe? 

Dalai Latma: In terms of matter, it’s really energy. 
In terms of the internal beings, or persons, the force 
that produces them is that of the actions they have 
accumulated, which cause them to be reborn in that 
way. 

Mike Austin: Dealing first with the matter side of 
it, inanimate matter. What is the energy by which 
phenomena manifest? 

Dalai Latma: In terms of the elements, wind is 
first. Its basis is space. Then the wind moves, and 
in dependence on that, heat occurs; then moisture, 


2 Chỉ cho Tứ đại: gồm địa, thủy, hỏa, phong. Mật tông quan niệm 
có 5 yếu tố (Ngũ đại: địa, thủy, hoả, phong, không). Kinh Nhân 
Vương quyển thượng, Kinh A-hàm, và Thiên Thai sớ đề cập đến 
6 yếu tố (Lục đại: địa, thủy, hoả, phong, không, thức) tạo nên 
pháp giới. Trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm, đức Phật lại nói đến 
Thất đại (địa, thủy, hoả, phong, không, thức và kiến). 


15 


vầng sáng từ phương Đông 

chất rắn, chính là yếu tô" đất ( địa đại ). Nếu bạn cần 
giải thích yếu tô" gió ban sơ tương tục từ cái gì, thì có 
lẽ nó có từ thời kỳ kiếp không của thế giới hệ trước đó. 

Dù sao đi nữa thì vũ trụ vẫn là vô cùng, vô hạn. 
Nếu bạn chỉ đề cập đến một thế giới trong phạm vi của 
thế giới hệ 1 gồm cả ngàn tỷ thế giới thì có thể nói về 
một sự khỏi nguyên. Còn như đề cập chung đến toàn 
thể vũ trụ thì không thể được. 

MIKE AUSTIN: Nhưng cái gì là nguyên nhân 
trực tiếp khỏi đầu của hư không; và sau đó là của yếu 
tô" gió hay năng lượng mà ngài đề cập đến? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Nếu nói về nguyên nhân đến 
từ bên ngoài, thì như tôi đã trình bày, đó là thời kỳ 
kiếp không của thế giới hệ trước đó. 

MIKE AUSTIN: Năng lượng có thể tự nhiên sinh 
khởi từ hư không? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Điều đó là tự nhiên, không 
phải do bịa đặt, nhưng đằng sau đó còn có nghiệp lực. 

MIKE AUSTIN: Nghiệp lực ấy là gì? 


Nheo thế giới quan Phật giáo, thế giới hệ nghĩa là một hệ thống 
thế giới. Là cõi giới, quốc độ của một Hóa thân Phật giáo hóa 
chúng sinh. Có thể đối chiếu thế giới hệ như vậy với các thiên 


16 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


then solidity - the earth element. If you have to 
explain what the initial wind is a continuation of, 
then probably it comes out of the period of vacuity 
of the íbrmer world System. 

In any case, it’s iníinite. If you speak about One 
world within a world System of a billion worlds, 
then you can speak about a beginning; otherwise, 
in general, you can’t. 

Mike Austin: But what is the direct cause, initially, 
of space; and secondly, of this wind or energy you 
are speaking about. 

Dalai Latma: If you’re speaking externally, then 
just what I said; the period of vacuity of the former 
world System. 

Mike Austin: Energy spontaneously arises from 
vacuity? 

Dalai Latma: It’s natural, not something íabricated, 
but behỉnd that is karmic force. 

Mike Austin: What is this karmic force? 


hà trong thiên văn. Nhưng thế giới hệ chỉ là Đại thiên thế giới 
(Tam thiên đại thiên thế giới), chưa phải Hoa tạng thế giới hay 
Thế giới chủng. 


17 


vầng sáng từ phương Đông 


ĐAT-LAI LAT-MA: Tất nhiên là cần phải giải 
thích về nghiệp. Nghiệp có nghĩa là hành vi tạo tác. 
Chẳng hạn như tôi đang nói, đó là hành vi tạo tác 
bằng lời nói ( khẩu nghiệp ). Khi tôi đưa bàn tay lên, đó 
là hành vi tạo tác của thân ( thân nghiệp). Còn có sự 
tạo tác bằng tâm ý (ý nghiệp), đó là những trường hợp 
tạo tác mà không hề có bất cứ sự biểu hiện nào của 
thân hay lời nói. 

Do những hành vi tạo tác này mà dẫn đến những 
hậu quả tức thời và lâu dài. Chẳng hạn như cuộc nói 
chuyện của chúng ta tạo ra được một bầu không khí 
giao tiếp noi đây, và đó là kết quả tức thì. Tuy nhiên, 
cuộc nói chuyện của chúng ta cũng đồng thời khơi dậy 
một sức mạnh tinh thần, hoặc tạo ra một ấn tượng 
trong sự tương tục của tâm thức. Do những dấu ấn 
này mà sẽ có thêm những hành vi thiện, ác và không 
thiện không ác (vổ ký), rất lâu sau khi những hành vi 
tạo tác ban đầu đã chấm dứt. 

Do đó mà có các nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp 
không thiện không ác. Lại có một trạng thái dừng 
chờ - khi hành vi tạo tác đã dừng hẳn - và trạng thái 
này tồn tại trong dòng tâm thức tương tục. Trạng thái 
dừng chờ này là một sự tĩnh tại có tác động - một sự 
vắng bặt có hàm chứa tác nhân. Đó là một năng lực 
khi hành vi tạo tác không đơn thuần là hoàn toàn 
dừng hẳn mà vẫn còn có khả năng tạo ra những kết 


18 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma. Of course, it’s necessary to explain 
karma. Karma means action. For instance, I’m 
speaking now, and that’s a verbal act. I’m moving 
my hands, and that’s a physical act. Then there are 
mental actions which are cases in which there isn’t 
any physical or verbal maniíestation. 

Due to these actions, there are both immediate 
and long - range results. Because of our speaking, 
a certain atmosphere is generated here and that’s 
an immediate effect. However, our speaking also 
establishes a potency, or makes an imprint on the 
continuum of the mind. Through this imprint there 
come to be íurther good, bad and neutral actions 
long after the original ones stop. 

Thus there are good, bad and neutral karmas. 
There is thỉs State of cessation - the State of the 
activity’s having ceased - and this remains in the 
mental continuum. Thỉs State of cessation is an 
affirming negative - an absence which includes 
something positive. It is a potency which is not just 
the mere cessation of the action, but has the capacity 
of producing an effect in the future. These States 

19 


vầng sáng từ phương Đông 

quả trong tương lai. Những trạng thái dừng chờ này 
có khả năng tự phục hoạt từng sát-na cho đến khi 
kết quả được hình thành. Khi hội đủ những điều kiện 
thích hợp (duyên), nó sẽ chín muồi, tạo ra quả. Cho dù 
trải qua thòi gian lâu dài hay ngắn ngủi cũng không 
khác gì nhau. Thậm chí có thể là qua hàng tỷ kiếp. 
Nếu con người không nương nhờ vào một phương tiện 
để hóa giải tiềm lực này - chẳng hạn như sám hối và 
phát nguyện không làm những việc ác - thì nghiệp lực 
này vẫn tồn tại. 

MIKE AUSTIN: Nghiệp lực tồn tại ỏ đâu? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Trong dòng tương tục của 
tâm thức. Có hai cơ cở để giải thích cho sự tồn tại của 
nghiệp lực. Một là dòng tương tục của tâm thức vốn 
mang tính tạm thời. Và hai là cái ‘tôĩ, cái bản ngã 
tương đối của một con người, vốn mang tính tương tục. 

MIKE AUSTIN: Chưa cần phải đi sâu vào chi tiết 
như vậy, nhưng hãy trở lại với chủ đề ban đầu, sự khác 
biệt cơ bản nhất giữa tâm và vật là gì? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Vật tức là sắc thể; còn tâm chỉ 
thuần là sự chiếu tri. 

MIKE AUSTIN: Cái gì đã tạo thành tâm này? 


20 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


of cessation are capable of regenerating moment 
by moment until an effect is produced. When it 
meets with the proper conditions, it fructifies, or 
matures. It doesn’t make any difference how much 
time passes. It could even be billions of aeons. If 
one hasn’t engaged in a means to cause the potency 
to be reduced - such as coníession and intention of 
restraint in the case of bad actions - then it will just 
remain. 

Mike Austin: Where does it remain? 

Dalai Latma: With the continuum of the mind. 
There are two bases that are explained for this 
imprint. One is continual, the other temporary. The 
temporary One is the mental continuum, and the 
continual One is the mere “I”, the relative self of a 
person. 

Mike Austin: Not getting into such detail yet, but 
going all the way back to the beginning, what is the 
most basic diiĩerence between mind and matter? 

Dalai Latma: Matter is physical; mind is mere 
illumination and knowing. 

Mike Austin: What has caused this mind? 


21 


vầng sáng từ phương Đông 


ĐAT-LAI LẠT-MA: về mặt căn nguyên của tâm, 
có một nguyên nhân chính yếu cũng như hợp thể các 
duyên - năng duyên và sở duyên, sở duyên - đôi tượng 
được nhận biết - có thể là một hình sắc vật thể; nhưng 
hình sắc vật thể không thể là nguyên nhân chính yếu 
tạo ra một tâm, mà đó phải là một cái gì tự nó có được 
sự chiếu tri. Chẳng hạn, khi tôi nhìn vào cái máy ghi 
âm, nhãn thức của tôi có đối tượng sở duyên là chiếc 
máy ghi âm, còn năng duyên - cái tạo ra khả năng 
nhìn thấy màu sắc và hình dáng - là thị lực của mắt, 
nhưng nguyên nhân chính yếu (cũng gọi là điều kiện 
dẫn khỏi) tạo thành một thực thể có sự chiếu tri phải 
là một sát-na có trước sự chiếu tri ấy, một sát-na trước 
đó của thức tâm. 

MIKE AUSTIN: Cái gì là căn nguyên tạo thành 
thực thể chiếu tri ấy? Phải chăng cũng là do ngẫu 
nhiên? Căn nguyên ấy xuất phát từ đâu? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Theo như những gì nói trên 
thì không có sự khỏi đầu của tâm. 

MIKE AUSTIN: Không có sự khởi đầu của tâm? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Vâng, và cũng không có sự 
kết thúc. Với những thức tâm riêng biệt nào đó thì có 


22 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma\ As regarding the causes of mind, 
there is a substantial cause, as well as cooperative 
conditions - an empowering condition and an 
observed object condition. Thỉs last condition - the 
object which is perceived - could be a form; but a 
form, a physical thing, cannot be the substantial 
cause of a mind. It must be something that, itself, 
is illuminating and knowing. For instance, when I 
look at the tape recorder, my eye consciousness has 
as its observed object condition the tape recorder. 
Its empowering condition - that which enables it to 
see colour and shape - is the sense power of the eye, 
but its substantial cause (also called its preceding 
condition), which generates it into an entity that 
is illuminating and knowing, must be a previous 
moment of illumination and knowing, a previous 
moment of consciousness. 

Mike Austin: That entity which is illuminating and 
knowing: what has caused that? Is that spontaneous, 
too? Where does that originally come from? 

Dalai Latma: And thus there’s no beginning to the 
mind. 

Mike Austin: There is no beginning to the mind... 

Dalai Latma: No ending, either. With regard to 
speciíìc minds and consciousnesses, there are 


23 


vầng sáng từ phương Đông 

sự khỏi đầu và kết thúc, nhưng xét riêng yếu tô" thuần 
túy chiếu tri này thì không có sự khỏi đầu hay kết 
thúc. Với một sô" dạng tâm thức, có trường hợp không 
có sự khởi đầu nhưng có sự kết thúc. Chẳng hạn như 
cảm xúc đau khổ. Cuối cùng khi bạn loại bỏ được một 
cảm xúc gây đau khổ nào đó, chẳng hạn như sự ghen 
tức, thì sự tương tục của tâm thức đau khổ ấy sẽ chấm 
dứt. Bản chất của tâm như thế chính ở chỗ nó là một 
thực thể có khả năng chiếu tri. Đúng không? Chẳng 
có gì khác hơn. 

MIKE AUSTIN: Ngài chấp nhận cho rằng điều đó 
chỉ là bản chất tự nhiên? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Có bôn hình thức khảo sát 
hiện tượng. Một là dựa vào sự tương thuộc, chẳng hạn 
như quan sát khói tương thuộc với lửa. Hai là luu tâm 
đến những chức năng của sự vật. Ba là dựa vào suy 
luận, chứng minh đúng hoặc sai. Bốn là sự nhận thức 
bản chất của hiện tượng đúng như thực. 

Chẳng hạn, việc chúng ta mong muốn được hạnh 
phúc là bản chất tự nhiên. Chẳng có gì khác cần phải 
khám phá thêm. Bây giờ, nói về nguyên nhân tạo 
thành vũ trụ thì hoặc là bạn phải chấp nhận có một 
đấng sáng tạo, hoặc phải chấp nhận là vũ trụ không có 
sự khỏi đầu. Chẳng còn cách nào khác; chẳng còn khả 
năng nào nữa cả. 


24 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


beginnings and ends, but with regard to this mere 
íactor of illumination and knowing, there’s no 
beginning or end. Now, with some consciousnesses, 
there are cases where there is no beginning, but 
there is an end. For instance, an afflictive emotion. 
When you finally remove a speciiĩc mental affliction 
such as jealousy, then the continuum of that 
consciousness meets its end. The very nature of 
mind is that it is this thing which is illuminating 
and knowing. Right? There isn’t anything íurther. 

Mike Austin: That satisíĩes you to say it’s just 
nature? 

Dalai Latma : There are four types of investigation 
of phenomena. One is by way of dependence, such 
as seeing that smoke depends on fire. Another is to 
notice the íunctions of thỉngs. The third is by way 
of reasoning; proving correctness or incorrectness. 
The last is the recognition that such and such is the 
object’s nature. 

For instance, that we want happiness is just our 
nature. There’s nothing else to discover. Now, with 
regard to universal causation, either you have to 
accept a Creative deity, or you have to accept that 
the universe is beginningless. There’s no other way; 
there’s no other possibility. 


25 


vầng sáng từ phương Đông 


BẢN CHẤT CỦA TÂM 

MIKE AUSTIN: Trong cùng một lúc mà chúng ta 
đã đề cập nhiều vấn đề, tôi chắc là ngài rất mệt khi 
trời đã về chiều. Phải vậy không? 

ĐAT-LAI LẠT- MA: Tôi thấy mình rất khoẻ. 

MIKE AUSTIN: Ngài vẫn khỏe? Thật đáng quý. 
Xin ngài có thể trình bày chi tiết kinh nghiệm của 
riêng ngài để mọi người có thể nhận ra những vấn đề 
trừu tượng này. Chẳng hạn, ngài đã dành nhiều thời 
gian trong đời mình để tham thiền và tu tập các công 
hạnh. Kinh nghiệm cá nhân của ngài về bản chất của 
tâm là gì? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Thể tính, hay bản chất của 
tâm chính là khả năng chiếu tri. Thông qua sự nắm 
bắt hình ảnh của đốì tượng, nó phát huy sự ghi nhận 
và biết được vật thể. Tâm thức nhận biết vật thể nhờ 
tạo ra trong nó hình ảnh này, như một sự phản chiếu. 
ĐỐI với các trường phái Phật giáo khác nhau, có sự 
bất đồng về việc đốì tượng có tồn tại bên ngoài tâm 
hay không. Nói cách khác, đốì tượng có hiện hữu như 
là một thực thể khác biệt đốì với tâm thức nhận biết 
chúng hay không. 


26 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Mike Austin: We’re talking about many things at 
once, and I know you’re very tired at the end of the 
day. It’s OK? 

Dalai Latma : I’m quite fresh. 

Mike Austin: You’re quite fresh? Excellent. OK. 
Would you give a little detail from your personal 
experience so that people could identiiy with these 
abstract topics. For instance, you’ve spent much 
of your liietime meditating; engaged in actual 
practice. What is your personal experience of the 
nature of the mind? 

Dalai Latma: Its entity, or its nature, is that it is 
illuminating and knowing. Through the casting 
of an object’s image, it is generated into that into 
knowing that. The consciousness knows that 
object by way of being generated in its image, like 
a reílection. Now, for different Buddhist schools, 
there’s a disagreement over whether the object 
exists externally or not, In other words, whether 
the object exists as a different substantial entity 
from the consciousness that knows it. 


27 


vầng sáng từ phương Đông 

MIKE AUSTIN: Thế chúng có hiện hữu như vậy 
chăng? 

ĐAT-LAI LẠT- MA: Một scí người cho là có, và một 
scí khác cho rằng không. 

MIKE AUSTIN: Hãy trở lại với vấn đề đầu tiên. 
Một mặt, thực thể có tính chiếu tri này được gọi là 
tâm, vốn không có chỗ khỏi đầu; và mặt khác, chúng 
ta có các vật thể. Điều gì là sự liên hệ có tính phổ quát, 
mang tính vũ trụ giữa tâm và vật thể? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Có một lớp hư không mang 
hai tính chất sáng và tốì. Hư không này như là một 
khoảng đang hiện ra trước mắt bạn. Có một lớp hư 
không khác vốn chỉ là hoàn toàn tĩnh tại, không có 
ngăn ngại nào khi tiếp xúc. Dạng hư không thứ hai 
là thường hằng, và do vậy nên không thay đổi ( bất 
biến). Tuy nhiên, còn có yếu tcí nhân duyên cho dạng 
hư không thứ nhất. Do vậy bạn phải thừa nhận tính 
tương tục của nó như là không có sự khỏi đầu, vì nó 
phải sinh khỏi từ sự hội đủ các duyên hoặc từ các 
nguyên nhân tương tự. Dạng hư không mà tôi đã đề 
cập ở trước - được xem như là nền tảng của phong đại 
- và dạng hư không này, vốn là vô thường nhưng sự 


28 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Mike Austirr. Does it? 

Dalai Latma: Some say it does, and some say it 
doesn’t. 

Mike Austin: To tie it all back to the beginning, 
again. On the One hand, we have this illuminating 
knowing thing called mind, which is beginningless, 
and on the other, we have matter. What’s the 
universal, cosmologic connection between these 
two? 

Dalai Latma: There’s One kind of space that has 
the nature of lightness and darkness. This space is 
that of area - like what appears to our eyes. There’s 
another space which is just a mere negative; an 
absence of obstructive contact. The latter One 
is permanent and thus, unchanging. There are 
however, causes and conditions for the former type 
of space. Hence you have to posit its continuum as 
beginningless, since it must arise from concordant, 
or similar causes. The space that I was speaking 
about earlier - that which serves as the basis of 
wind - and this One, which is impermanent but the 
continuum of which is beginningless, are probably 

29 


vầng sáng từ phương Đông 

tương tục của nó không có điểm khởi đầu, có lẽ là như 
nhau. Tôi không thể giải thích điều này một cách toàn 
triệt. Tôi nghĩ là không thể hoặc rất khó để nói rằng 
tâm thức sinh khỏi từ vật thể hoặc vật thể sinh khỏi 
từ tâm thức. 

MIKE AUSTIN: Tại sao vậy? 

ĐẠT-LAI LẠT-MA: Tùy thuộc vào việc tâm có 
được đào luyện hay không được đào luyện mà các 
hành vi tạo tác được thực hiện, dẫn đến những kết 
quả trong thế giới vật chất. Mặc dù vậy, khi nói về sự 
tương tục - tính tương tục trọn vẹn của những vật thể 
đó - thật khó có thể nói rằng chúng được phát sinh từ 
tâm thức. Cũng vậy, nếu thức được sinh ra từ vật thể, 
thì vào những lúc không có vật thể - chẳng hạn như 
trong thời kỳ kiếp không theo sau thời kỳ kiếp hoại 
của thế giới hệ - hẳn sẽ không có chúng sinh. Điều này 
không hợp lý. 

MIKE AUSTIN: Tôi sẽ thử tìm một cách liên hệ 
cách hiểu của phương Tây với cách giải thích này. 
Cách đây 26 năm, các nhà khoa học đã xác nhận rằng 
một hóa chất, DNA, 1 đã tạo ra tất cả mọi sự sống trên 


1 Viết tắt của từ Deoxyribonucleic Acid: cấu tử cơ bản của tế bào 

30 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


the same. I canh explain this thoroughly. I think 
it would be impossible or difficult to say that 
consciousness arose from matter or that matter 
arose from consciousness. 

Mike Austin: Why? 

Dalai Latma: Though it is in dependence upon the 
mind’s being tamed or not tamed that actions are 
done which can have results in the material world 
of substances, when you talk about the continuation 
- the whole continuum of those substances - it is 
diiĩicult to say that it’s produced from consciousness. 
Also, if consciousness were produced from matter, 
then at times when there is no matter - such as 
during the aeons of vacuity following the destruction 
of a world System there would be no sentient beings. 
This would contradict reason. 

Mike Austin: Let me somehow try and make a 
bridge to the Western way of thought with this. 
Twenty-six years ago, scientists coníìrmed that 
one Chemical, DNA, produces all types of life on 

di truyền. Một hóa chất được tìm thấy trong tế bào của mọi sinh 

thể, chứa dựng những thông tin về di truyền. 


31 


vầng sáng từ phương Đông 

hành tinh này. Bằng cách tái hợp bôn hóa chất căn 
bản trong vô sô" độ dài và khác biệt, DNA tạo ra các 
sinh thể. Điều này có gợi lên cho ngài điều gì chăng? 
Và nếu có, ngài thấy trong đó có gì là quan trọng? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Bạn đang đề cập đến những 
phân tử cực vi, đúng không? Những phân tử này 
rất nhỏ, rất vi tế, không thế nhìn trực tiếp qua mắt 
thường được. Đúng vậy không? Nhưng ngày nay, nhờ 
vào phương tiện kỹ thuật người ta có thể khám phá ra 
những phân tử cực nhỏ này, và chúng được nhận biết 
như là vật chất. Tuy chúng cực kỳ nhỏ bé, tan rã trong 
từng sát-na, nhưng chúng vẫn có thể được tìm ra. 

MIKE AUSTIN: Nhưng chính DNA - sự sống - cái 
gì là sự sống trong chất hóa học này? Nó có phải là sự 
nhận thức, có phải đó là ý nghĩa của sự sống, sự nhận 
thức? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Rất có thể DNA không phải 
là sự nhận thức. Không nhất thiết là mọi vật có sự 
chuyển động đều có nhận thức. Cây cốì có hình dáng 
và sự lay động, các phân tử trong khối đá cũng có sự 
chuyển động. 


32 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


this planet. By recombining four Chemical bases in 
iníìnite length and variety, DNA produces living 
forms. What does this evoke for you? What, if any, 
signiíĩcance do you see in it? 

Dalai Latma: You are talking about very fine 
particles, right? These very fine, very minute 
particles, cannot be seen directly by the eye 
consciousness. Correct? But nowadays, in 
dependence upon technology, people are able to 
discover these very subtle thỉngs, and they are 
being found to be physical. They are very subtle, 
disintegrating moment by moment, but they can be 
found. 

Mike Austin: But DNA itself - life - what is the bfe 
that is in the Chemical? Is it consciousness; is that 
what life is, consciousness? 

Dalai Latma: DNA is probably not consciousness. It 
doesn’t have to be that everything that moves about 
has consciousness. Trees have shape and movement 
and the particles inside rocks are moving about. 


33 


vầng sáng từ phương Đông 


MIKE AUSTIN: Nhưng chính trong DNA rất rõ 
ràng là có một sự tổ chức thông minh nào đó để tái hợp 
các gen này - những mã scí hóa học. Phải có một kiểu 
tâm thức nào đó hoạt động trong DNA. 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Nếu DNA là cần thiết cho sự 
nhận thức, thì sự nhận thức của trẻ con lẽ ra phải 
phát xuất từ cha mẹ chúng, và điều đó không thể là sự 
thật. Nên lập luận như vậy không đúng. 

MIKE AUSTIN: Được rồi, chúng ta sẽ không nói 
đến từng cá nhân riêng rẽ nữa mà xét ở những chiều 
hướng lớn hơn. Ví như có một hành tinh không có sự 
sống, và trên đó xuất hiện DNA, rồi chất này bắt đầu 
tạo ra sự sống dưới nhiều dạng khác nhau. Sự sống 
tiếp tục phát triển và thay đổi qua nhiều triệu năm. 
Trí thông minh nào sắp đặt quy trình tiến hóa này? 
Cái gì vận hành ở đây? Có phải là cộng nghiệp không? 

ĐAT-LAI LẠT- MA: ổ! Đúng vậy. 

MIKE AUSTIN: Ngài có thể nói rõ hơn về điều 
này được không? 


34 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Mike Austirr. But within DNA itself, it’s very 
apparent that there’s a certain organizing 
intelligence which is recombining these genes - 
these coded Chemicals. Some mind is at work in 
DNA. 

Dalai Latma: If DNA was necessary for 

consciousness, then the child’s consciousness would 
have to come from the parents, and there’s no way 
that could be true. That just isn’t the case. 

Mike Austin: Well then, let’s not speak in terms of 
individual beings, but in larger dimensions. There 
is an inanimate planet, and upon it appears this 
Chemical which begins to produce beings in many 
different forms. It continues to grow and change 
over many millions of years. What intelligence is 
organizing the course of this evolution? What is at 
work here? Would it be collective karma? 

Dalai Latma: Oh, yes. 

Mike Austin: Can you say more about that? 


35 


vầng sáng từ phương Đông 


CỘNG NGHIỆP - BIỆT NGHIỆP 

ĐAT-LAI LAT-MA: Có cộng nghiệp và biệt nghiệp. 

MIKE AUSTIN: Vâng. 

ĐAT-LAI LAT-MA: Cộng nghiệp của thế giới này 
không chỉ là nghiệp của loài người, mà là của vạn loại 
chúng sinh, chẳng hạn như côn trùng và mọi sinh 
vật khác trên thế giới. Nếu có bốn người đặt tay lên 
cái bàn này, thì cái bàn trở thành một vật được dùng 
chung bởi bốn người. Như vậy, hành vi này khiến họ 
tạo ra một nghiệp chung, và trong tương lai họ sẽ cùng 
nhận lấy kết quả của việc ấy. Còn với những sự việc 
mà người ta sử dụng một cách riêng rẽ, chúng được 
dựa trên - cũng như tạo ra - biệt nghiệp của từng cá 
nhân. 

MIKE AUSTIN: Nói cách khác, ngài cho rằng 
DNA chính là sản phẩm của cộng nghiệp lẫn biệt 
nghiệp của tất cả chúng sinh trong thế giới này, thông 
qua đó mà chúng sinh xuất hiện? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Tôi không có cơ hội để quan 
sát chi tiết hoặc nghiên cứu về DNA. Nó là vật thể, 
là đối tượng nhận biết được bởi nhãn thức. Bạn có thể 
nhìn thấy được nó qua kính hiển vi không? 


36 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma : There is collective karma and specific 
karma. 

Mike Austin: OK. 

Dalai Latma: The collective karma involved in 
this world System is not just that of humans, but 
of every type of sentient being - bugs and so forth 
- in the System. If four people set their hands on 
this table, the table becomes an object used by the 
four in common. Thus, this action causes them 
to accumulate a karma in common, the íruition 
of which they will experience in the future. Now, 
those things which one uses individually, they are 
based on - as well as produce - one’s own individual 
karma. 

MikeAustin: In other words, you’re saying that DNA 
is the product of both the collective and individual 
karma of all the beings in this world System, through 
which they then maniiest themselves? 

Dalai Latma: I’ve not had the opportunity to look 
into DNA in detail, to study it. It is mat- 
ter; it is an object of comprehension by an eye 
consciousness. Can you see it through a microscope? 


37 


vầng sáng từ phương Đông 

MIKE AUSTIN: Tất nhiên là được. Có 64 nhiễm 
sắc thể được cấu thành trong một con người. Trong 
mỗi nhiễm sắc thể, nó được dàn trải thành hàng ngàn 
hợp thể gọi là các gen. 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Đó là vật chất. Một khi nó là 
vật chất thì nó có thể phân chia và chiếm chỗ trong 
không gian. Nó không thể là không phân chia được. 
Nếu nó không phân chia được, nếu có bất cứ vật thể 
nào không phân chia được, thì sẽ không có bất cứ dạng 
thức nào cả. Dạng thức không thể nào hiện hữu. DNA 
chắc hẳn là không có sự nhận thức, nhưng đóng vai 
trò như nền tảng của sự nhận thức. 

MIKE AUSTIN: Nếu tự nó không có sự nhận thức 
thì cái gì là nguyên nhân tạo thành nó theo cách thích 
hợp để xuất hiện sự nhận thức? Nếu ngài đã nói rằng 
khỏi nguyên tâm thức vốn không tạo thành vật thể, 
vậy thì chính xác là điều gì đã tạo ra chất DNA vô tri 
giác này, để rồi đến lượt nó lại tạo thành tâm thức? 

ĐẠT-LAI LẠT-MA: Điều này cũng tương tự như 
thị lực của một con mắt. Đó là vật chất, không phải 
là sự nhận thức, nhưng nó đóng vai trò nền tảng của 
sự nhận thức, và qua vai trò đó, nó là tác nhân sinh 
khỏi của sự nhận thức. Chẳng hạn như bộ não, nó 
không phải là sự nhận thức, nhưng nó đóng vai trò 
nền tảng của sự nhận thức. Một khi có cái gì đó là sự 


38 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Mike Austirr. Absolutely. Yes. There are sixty-four 
chromosomes on which it is collected for a human 
being. On each, it is arrayed in thousands of 
combinations called genes. 

Dalai Latma. It’s physical. Once it’s physical, then 
it has parts to it and directions. There’s no way 
for it to be partless. If it were partless, if anything 
were partless, then there wouldn’t be any form. 
The form couldn’t be there. It probably doesn’t have 
consciousness, but serves as a basis of consciousness. 

Mike Austin: If it doesn’t have consciousness itself, 
what is the cause which establishes it in a correct 
manner to maniíest consciousness? If you said that 
originally consciousness does not maniiest matter, 
then what exactly is it that produces this inanimate 
DNA, which in turn maniíests consciousness? 

ơa/a//.af/77a:Thiswouldbesimilartothesensepower 
of an eye. That is matter; it is not consciousness, yet 
it serves as a basis of consciousness and by doing so 
is a cause of consciousness. For instance, the brain. 
It’s not consciousness, yet it serves as the basis of 
consciousness. Once something is a consciousness, 


39 


vầng sáng từ phương Đông 

nhận thức, thì nhất thiết nó phải không có hình dáng 
và màu sắc. Tuy nhiên, như tôi đã đề cập trước đây, 
nhờ năng lực thiền định, hay tam-muội , 1 mà bạn có 
thể đạt tới hoặc tạo ra được một trật tự cao hơn trong 
một tầm mức sắc thể. Có hai dạng thuộc loại này: 
một dạng có thể quan sát bằng các giác quan, và một 
dạng chỉ có thể nhận biết bằng tâm thức. Có những 
sắc thể vi tế chỉ có thể được biết bởi tâm thức. Vì thế 
mà có lửa và nước được tạo ra do năng lực thiền định, 
nhưng đó thực ra không phải là lửa và nước, vì chúng 
chỉ được tạo ra tùy thuộc vào định lực. Nhưng chúng 
có thể có tác dụng đốt cháy hay làm ướt vật chất. 

MIKE AUSTIN: Lửa mà ngài đang nói đến ở đâu? 
ĐAT-LAI LẠT-MA: Nó phát xuất từ người có khả 
năng tu tập về các thứ như lửa, nước, gió, v.v... Điều 
này tương tự như bức ảnh mà người ta chụp được bằng 
ấn tượng tinh thần mà hôm nay chúng ta đã được thấy. 
Giông như vậy đó. 

MIKE AUSTIN: Như vậy là ở một mức độ đào 
luyện tâm linh nào đó, thì vật chất có thể được biểu 
hiện ra? 


1_ Tức chánh định (samadhi), hoặc chánh thọ. Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm gọi là định huệ quân đẳng. 


40 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


it is necessarily not shape and colour. However, as 
I mentioned earlier today, in dependence upon the 
power of meditative stabilization, samadhi, you can 
achieve or create a higher order within a physical 
level. There are two types of thỉs: that which can 
be observed by the senses, and that which can be 
perceived only by the mental consciousness. There 
are subtle physical things which can only be known 
by the mental consciousness. Thus there is fire and 
water that is produced by the power of meditative 
stabilization and yet, they are really not fire and 
water for they are produced in dependence on 
samadhi only. But they can períbrm the tunction of 
burning or making something wet. 

Mike Austin: Where is this fire you’re talking 
about? 

Dalai Latma: It is produced by a person who is 
capable of cultivating it: fire, water, wind and so 
forth. This is similar to a photograph that a person 
has imprinted with a mental image, which we saw 
earlier today. This is like that. 

Mike Austin: So at a certain degree of control of the 
mind, physical things can be maniíested? 


41 


vầng sáng từ phương Đông 

ĐAT-LAI LẠT- MA: Đúng vậy. 

MIKE AUSTIN: Nhằm mục đích gì? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Điều đó tùy theo động cơ của 
mỗi người. 

MIKE AUSTIN: Tôi hiểu rồi. Tôi muốn hỏi ngài 
vài vấn đề có liên quan đến chuyện này. Từ khi ngài 
còn nhỏ, ngài đã rất thích khoa học. Vì sao vậy? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Vì sao ư? Đó là mơ ước của tôi. 
Đúng vậy. Để xem nào, tôi đã quan sát nhiều tranh 
ảnh, và từ đó tôi đâm ra thích thú. Từ khi còn nhỏ tôi 
đã rất tò mò. Và khi bạn phát triển dần những câu hỏi 
“vì sao ”, đó là lý do bạn quan tâm đến khoa học. 

MIKE AUSTIN: Kể cả khi tìm kiếm một nguyên 
nhân khỏi đầu hay một điều gì đó tương tự như thế? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Nếu bạn tìm kiếm một nguyên 
nhân khỏi đầu thì đó không phải là khoa học. Khoa 
học đến sau nguyên nhân khỏi đầu. 

MIKE AUSTIN: Cho đến nửa đời ngài mới ròi 
khỏi một thế giới không có khoa học kỹ thuật 1 để bước 
vào giữa thế kỷ 20 này. Những sự phát triển, những 
khám phá nào khiến ngài có ấn tượng hay quan tâm 
nhiều nhất? 


1 Mi ke Austin muốn chỉ đến đất nước Tây Tạng. Đạt-lai Lạt-ma rời 
khỏi Tây Tạng vào tháng 5 năm 1 960. 


42 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma. Yes. 

Mike Austin: To what purpose? 

Dalai Latma: Just depends on one’s motivation. 

Mike Austin: I see. I’d like to ask you about 
something related to this. Since you were a little 
boy, you’ve been very interested in Science. Why? 

Dalai Latma : Why? It is my wish. Well, let’s see. I 
looked at many pictures, and then from that, I got 
interested. I had a lot of curiosity as a child. And 
as you extend the “hows” back, that’s how you get 
interested in Science. 

Mike Austin: Looking for a root cause or something 
like that? 

Dalai Latma: If you look for the root cause, then 
that’s not Science. Science comes after the root 
cause. 

Mike Austin: Halfway through your life you came 
out of a world where there was no technology 
into the middle of the twentieth century. Which 
developments, discoveries, have impressed or 
interested you most? 


43 


vầng sáng từ phương Đông 


ĐẠT-LAI LẠT-MA: Hôm nay tôi đã có nói đến, 
đó là cái máy quét này. Thật là đặc biệt. Khi thân thể 
được quét qua, nó ghi nhận từng cen-ti-mét của cơ thể 
bạn theo lớp cắt ngang. Thật là kì diệu. 

MIKE AUSTIN: Tại sao điều ấy khiến ngài quan 
tâm? 

ĐAT-LAI LẠT- MA: À, vì nó rất có ích. 

MIKE AUSTIN: Vì lí do gì phát minh này lại đáng 
quan tâm nhất? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Vì không cần phải giải phẫu 
thân người để có được ảnh chụp. 

MIKE AUSTIN: Một sô" máy móc này đã gây nhiều 
rắc rối cũng như giúp ích cho con người. Ngài nghĩ 
cách tốt nhất để vận dụng khoa học kĩ thuật là gì? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Điều đó còn tùy thuộc vào 
động cơ thúc đẩy. cần có sự vừa phải và lòng tốt. Như 
thế mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp. Thế thôi. 

MIKE AUSTIN: Ngài cảm thấy thế nào về năng 
lượng hạt nhân? 

ĐAT-LAI LẠT- MA: Tốt. Tôi nghĩ đó là điều tốt. 

MIKE AUSTIN: Tại sao? 


44 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma. Again, today, this scanning machine. 
That is something special. Body scanning; it takes 
every centimetre of your body in cross-section. Very 
marvellous. 

Mike Austin: Why did that One interest you? 

Dalai Latma: Hm? Very beneíìcial. 

Mike Austin: For that reason, it was the most 
intriguing? 

Dalai Latma: There’s no need to operate on the 
person to get the picture. 

Mike Austin: Some of these machines are making 
a lot of trouble for people as well as helping them. 
What do you think the best way to use technology 
is? 

Dalai Latma: That depends on motivation. 

Moderation and kindness. It’ll go alright; that’s it. 

Mike Austin: How do you feel about nuclear energy? 

Dalai Latma: Good. I think it is good. 

Mike Austin: Why? 


45 


vầng sáng từ phương Đông 


ĐAT-LAI LAT-MA: Vì nó có ích. Nếu bạn sử dụng 
nó một cách thích hợp, tôi cho là vậy. 

MIKE AUSTIN: Ngài cảm thấy rằng tiềm năng 
lợi ích của nó vượt hơn sự nguy hiểm? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Mọi thứ đều là duyên khởi. 
Bạn thấy đó, năng lượng hạt nhân có phải là hoàn 
toàn có lợi không? Tất nhiên là không. Nhưng chúng 
ta đang đề cập một vấn đề nan giải. Chỉ xét riêng bản 
thân nó, bạn không thể quả quyết rằng năng lượng 
hạt nhân là xấu, bởi vì nếu bạn quả quyết như vậy thì 
chính bạn sẽ là người cực đoan. Nếu bạn đi đến bất cứ 
sự cực đoan nào, điều ấy cũng tai hại. 

MIKE AUSTIN: Ngài nghĩ gì về những ảnh hưởng 
tinh thần rộng hơn của năng lượng hạt nhân? Chúng 
ta đã sử dụng được năng lượng từ nguyên tử, và với 
nguồn lực tự nhiên mạnh nhất này - quả thật như thế 
- chúng ta rất có thể sẽ huỷ diệt cả thế giới. Ngài có 
thấy gì là nghịch lý trong việc này chăng? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Một lần nữa, điều này hoàn 
toàn tùy thuộc vào kĩ năng của bạn trong việc sử dụng 
năng lượng hạt nhân như thế nào. Chẳng hạn như 
việc ăn kiêng, nếu bạn không biết cách ăn như thế nào 
cho thích hợp, bạn cũng có thể tự giết mình. 


46 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma: Because it helps. If you use it properly, 
I think so. 

Mike Austin: You feel that the possible beneíĩt 
outweighs the danger? 

Dalai Latma: Everything is a dependent-arising, 
You see, whether nuclear power is absolutely of 
beneíit; of course not. But we have a difficult topic. 
You cannot determine that nuclear energy is bad on 
the basis of itself alone, because if you do that, then 
you’ll just be an extremist yourselh If you go to any 
one extreme, it could be harmtul. 

Mike Austin: What do you think about the broader, 
spiritual implications of nuclear power? We’ve 
tapped the energy in the atom, and with thỉs most 
íundamental force - nothing less - we might well 
destroy our world. Do you see anything ironic in 
that? 

Dalai Latma: Again, this just depends on your skill 
in knowing how to use nuclear energy. For instance, 
with respect to diet, if you don’t know how to eat 
properly, you might kill yourselh 


47 


vầng sáng từ phương Đông 


MIKE AUSTIN: Trở lại vấn đề chúng ta đang thảo 
luận từ trước; sự tồn tại và tiến hóa của vũ trụ. Khoa 
học phương Tây đã chỉ ra rằng đời sống trên hành tinh 
này được phát triển từ những dạng thể đơn giản đến 
những dạng thể tinh vi phức tạp cao hơn. Ngài có thể 
nào cho rằng dòng tiến hóa này là tương tự với quan 
niệm của đạo Phật về luân hồi, trong đó các loài hữu 
tình chuyển sinh trong một vòng luân chuyển đã xác 
định trước với những hình thức đời sống căn bản ? 1 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Theo những kinh điển mà tôi 
đã đề cập trước đây, chúng tôi tin vào cả dạng đời sống 
bậc cao dần dần thoái hóa và dạng đời sống nguyên 
thủy được tiến hóa. Ngoài ra, tôi không biết. Điều này 
thật khó nói. Chúng ta phải khảo sát thêm nữa vấn 
đề này. Tôi cho rằng những điều khác biệt vẫn có thể 
đồng thời tồn tại. Những gì khoa học đã tìm ra về bản 
chất hiện nay của sự tiến hóa có thể là đúng; nhưng 
đồng thời một kiểu tiến hóa khác cũng có thể đang tồn 
tại. Điều ấy thật khó nói. 

MIKE AUSTIN: Trong kinh điển có nói đến hay 
chăng một thời điểm cụ thể, một mốc cố định hoặc thời 


'ớ đây, Mike Austin đặt nghi vấn vì cho rằng quan điểm luân hồi 
hoàn toàn khác với thuyết tiến hóa. Thuyết luân hồi nói rằng 
chúng sinh theo nghiệp lực mà luân chuyển trong ba cõi, sáu 
đường, bao gồm những hình thức đời sống căn bản như trời, 
người, a-tu-la... đều đã xác định trước, trong khi thuyết tiến hóa 


48 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


MikeAustin: Going back to what we were discussing 
before; existence, and the evolution of the universe. 
Western Science has shown that life on thỉs planet 
developed from simple forms to highly sophisticated 
ones. Can you equate this linear evolution with the 
Buddhist view of cyclic existence in which beings 
migrate in an essentially circular pattern through 
the same basic life forms? 

Dalai Latma: According to the scriptures I 
mentioned earlier, we also believe in both a highly 
developed State which slowly degenerates and a 
primitive One which evolves. Otherwise, I don’t 
know. It’s difficult to say. We have to investigate 
this íurther. I feel that different things could exist 
together. What Science has found the present nature 
of evolution to be could be true, and at the same 
time, another type of evolution could also exist. It’s 
difficult to say. 

Mike Austin: Is there a speciíĩc date, a fixed point 
or period set down in the scriptures, when cyclic 

nói rằng sự sống luôn tiến hóa lên những hình thức đời sống cao 
hơn và không bao giờ trở lại những dạng đơn giản ban đầu. Nói 
cách khác, thuyết luân hồi giải thích sự sống trong pháp giới 
như một vòng tròn, trong khi thuyết tiến hóa cho rằng đó là một 
đường thẳng một chiều, theo hướng đi lên. 


49 


vầng sáng từ phương Đông 

kỳ mà trong vòng luân hồi, không gian và thời gian sẽ 
trống rỗng không còn chúng sinh nào? 

ĐAT-LAI LẠT- MA: Điều này được giải thích như 
sau trong một quyển kinh của đạo Phật. Nếu bạn đào 
sâu xuống lòng đất 1000 thước, 1 rồi đào rộng ra chung 
quanh vuông vức 1000 thước, sau đó lấp đầy hố trống 
này bằng tóc, mỗi sợi dài nửa thước. Rồi nếu như cứ 
100 năm lại lấy đi một sợi tóc, cho đến khi lấy hết sô" 
tóc ấy sẽ là khoảng thời gian của một trung kiếp, và 
(một đại kiếp) có 80 trung kiếp. 2 Đại thể là như thế. 

MIKE AUSTIN: Trong kinh có nói là sẽ có bao 
nhiêu đại kiếp không? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: ổ, vô sô". Không có giới hạn 
đô"i với đại kiếp. Sự tồn tại theo kiểu như trái đất này 
tan rã, rồi bắt đầu hình thành, rồi lại tan rã, diễn ra ở 
khắp nơi trong vũ trụ. 

MIKE AUSTIN: Vậy không có một thời điểm xác 
định khi vòng luân hồi sẽ dừng lại hay sao? Chẳng 


^ơn vị đo ở đây chỉ mang tính tượng trưng, nên khi diễn đạt bằng 
tiếng Anh, Đạt-lai Lạt-ma đã dùng "yard" để thay cho "thước" 
như trong các bản kinh chữ Hán. Vì thế, chúng tôi dùng "thước" 
mà không dịch ngược lại từ chữ "yard". 

2 Xem lại phần giải thích ở đầu sách về các giai đoạn thành, trụ, 


50 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


existence, time and space, will be emptied of all 
beings? 

Dalai Latma: According to One Buddhist scripture, 
it is explained this way. If you dig down One 
thousand yards into the earth and then dig around 
one thousand square yards and then fill this space 
with hairs a half inch long each; if you then throw 
away one hair every hundred years; when you are 
done, that will be the length of One intermediate 
aeon One of the eighty. So like that. 

Mike Austin: Does it say how many great aeons 
there are going to be? 

Dalai Latma: Oh, limitless. There is no limit to 
the maha or great aeons. The existence of this kind 
of earth disintegrates, begins to take form, and 
disintegrates again everywhere in the universe. 

Mike Austin: So there is no fixed point when 
samsara, cyclic existence, will cease? It is said, isn’t 


hoại, không của một thế giới hệ. Vì đã nói đủ nên ở đây Đạt-lai 
Lạt-ma không nhắc lại tất cả. vấn đề mà Mike Austin nêu ra 
trong câu hỏi trên chính là giai đoạn kiếp không (theo sau kiếp 
hoại) của một thế giới hệ. 


51 


vầng sáng từ phương Đông 

phải ngài đã nói rằng vòng luân hồi sinh tử không có 
điểm khởi đầu, nhưng có điểm chấm dứt đó sao? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Đối với từng cá nhân thì nó có 
thể chấm dứt. Với toàn thể thì nó chẳng có khỏi đầu 
và chẳng có kết thúc. Nếu bạn khảo sát riêng về một 
con người, có hiện hữu một khả tính có thể đem lại sự 
chấm dứt nguyên nhân khiến cho người ấy chịu luân 
hồi sinh tử. Do vậy, nó có điểm kết thúc. Nhưng bây 
giờ, khi chúng ta đề cập về luân hồi nói chung, thì rất 
khó nói vì nó không có giới hạn. ĐỐI với cái gì không 
có giới hạn, làm sao bạn có thể đặt một thời điểm xác 
định vào đó? Vấn đề là ở điểm này. 

MIKE AUSTIN: Một câu hỏi cuối - các dạng sinh 
vật ở quanh ta chủ yếu được phân làm hai loại. Một là 
thực vật, hai là động vật. Thực vật tự sinh tồn bằng 
chính cơ thể của chúng và những gì lấy được từ ánh 
nắng, đất và không khí. Nhưng động vật phải ăn thức 
ăn từ bên ngoài và thường là bằng cách giết hại những 
loài khác. Ngài thấy có ý nghĩa gì, hay ý nghĩa về mặt 
tâm linh nào đối với thực tế sự sống đang tồn tại theo 
hai cách như thế? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: (cười lớn). Điều ấy thật khó. 
Theo đạo Phật, còn có sự khác nhau dựa trên nền tảng 
đó có phải là một loài hữu tình hay không. 


52 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


it, that samsara is beginningless, but it will have 
an end? 

Dalai Latma\ Individually, it can end. Collectively, 
it is beginningless and endless. If you examine 
an individual person, there exists the possibility 
to bring to an end the causes which produce that 
person’s samsaric existence. Thereíore, there will 
be an end. But now, when we speak of the whole of 
samsara, then it is diiĩicult to say because it has no 
limit. So something which is limitless - how can you 
put a time on it? That’s the problem. 

Mi ke Austin: A final question - the life forms we see 
around us are primarily broken into two types. One 
is plant, the other animal. Plants survive through 
the medium of their own beings, from sunlight, 
earth and air. Animals, though, have to take food 
from the outside and usually by killing others. Do 
you see any meaning, any spiritual signiíìcance to 
the fact that life exists in these two ways? 

Dalai Latma: (loud laughter) That is difficult. 
According to Buddhism, there might be a diiĩerence 
based on whether it is a sentient being or not. 


53 


vầng sáng từ phương Đông 


MIKE AUSTIN: Thực vật có phải là loài hữu tình 
hay không? Chúng có tình thức hay không? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Thực vật nói chung thì không 
phải. Nhưng nay lại có một điều phức tạp hơn. Loài 
nào là thực vật thực sự và loài nào là động vật? Điều 
ấy rất khó. Những cây CÔI quanh ta có lẽ là thực vật 
thực sự. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ xem chúng 
như là loài không có tình thức. Tuy nhiên còn có những 
loài thực vật khác mà rất khó nói là chúng có tình thức 
hay không. Ngay cả với cơ thể con người, khi phân tích 
những tê bào ra thì tôi không biết chắc là tế bào nào 
có tình thức và tế bào nào không. Theo kinh điển đạo 
Phật, có 80.000 tế bào 1 có tình thức, tức 80.000 chúng 
sinh hữu tình trong cơ thể con người, bao gồm cả giun 
lãi. Tôi nghĩ là thân thể con người khó có thể chứa 
đựng được đến 80.000 con lãi nhìn thấy được bằng mắt 
thường! Nhưng như tôi đã đề cập, Không nhất thiết là 
mọi vật có sự chuyển động đều phải có tình thức! 


^on số 80.000 (bát vạn) là một con số tượng trưng hơn là sự tính 
đếm. Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều những cách nói tượng 
trưng như thế này trong kinh điển. 


54 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Mike Austirr. Are plants sentỉent beings? Do they 
have consciousness? 

Dalai Latma: Generally as a plant, no. But now 
again, there is a further complication. What is a 
real plant and what is something animal? That 
is difficult. These plants around us may be real 
plants. In that case, we would consider them not 
to have consciousness. There are some kinds of 
plants however, where it is diiĩicult to say if it has 
consciousness or not. Even if you take the human 
body; when you break down the cells I’m not sure 
which kind don’t have consciousness and which do. 
According to Buddhist texts, there are about eighty 
thousand cells with consciousness, eighty thousand 
sentient beings in the body, ỉncluding worms. I 
think it’s impossible for the human body to contain 
eighty thousand worms, whỉch could be seen with 
the naked eye, but as I said, everything that moves 
doesn’t necessarily have consciousness. 


55 


LUÂN HỒI VÀ CHÚNG SINH 


MIKE AUSTIN: Ngài nghĩ thế nào về việc đạo 
Phật được truyền đến Hoa Kỳ và các nước phương 
Tây? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Tôn giáo không có biên giới. 
Có một sô" người Mỹ quan tâm đến đạo Phật, và nếu 
đạo Phật có ích cho họ, thì như vậy là đủ rồi. 

MIKE AUSTIN: Nói chung, không chỉ là sự quan 
tâm đến đạo Phật, mà còn có sự kiện phục hưng đời 
sống tâm linh ở quốc gia này trong 15 năm qua. Ngài 
cho rằng điều gì đã gây ra sự kiện này? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Có thể là nhờ vào sự phát 
triển vật chất, và văn hóa Hoa Kỳ là một sự pha trộn 
nhiều nền văn hóa. Vì thế, người Mỹ rất cởi mở đôi 
với bất cứ điều gì. Hẳn phải có nhiều yếu tô", như cạnh 
tranh nhiều trong công việc và những điều tương tự 
như vậy... khiến cho người ta phải đô"i mặt với những 
khó khăn, và ngoài ra họ còn trở nên quan tâm đến 
điều gì đó nghiêm túc hơn. Bạn thấy đó, họ trở nên 
sâu sắc hơn. 

MIKE AUSTIN: Từ trong khó khăn nảy sinh môi 
quan tâm đến sự phát triển tâm linh? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Nếu tâm loạn động, chỉ cần 
quán tưởng về một điểm hay một đề tài trong một thời 


56 


CYCLIC EXISTENCE AND SENTIENT BEINGS 


Mike Austin: How do you feel about Buddhism 
Corning to America and the West? 

Dalai Latma : Religion has no boundaries. There 
are some Americans who are interested in it, and if 
it helps them, then that’s sufficient. 

Mike Austin: In general, it’s not just interest in 
Buddhism, but there’s been something of a spiritual 
renaissance in this country in the past 15 years. 
What do you think has caused this? 

Dalai Latma: It could be due to materialistic 
progress, and American culture is a mixture of 
many cultures. Thereíore, Americans are very open 
to anything. There rnust be many tactors, and there 
is rnuch competition for jobs and so forth. Thus, 
people come to meet with difficulties, and out of 
that get interested in something serious. They go 
deeper, you see. 

Mike Austin: From diiĩiculty comes an interest in 
spiritual growth? 

Dalai Latma: If the mind is very restless, then just 
to meditate on One point or One subject for a short 

57 


vầng sáng từ phương Đông 

gian ngắn thì sẽ có được sự an tĩnh. Từ ban sơ, con 
người đã trở nên bị thu hút vào loại hình sinh hoạt 
này vì nó giống như một bữa tiệc tinh thần hay một 
kỳ nghỉ. Và không chỉ là đạo Phật, mà là tất cả những 
tôn giáo của phương Đông. 

MIKE AUSTIN: Ngài nghĩ gì về những lễ nghi tôn 
giáo? Con người từ bỏ tư cách cá nhân của mình trước 
một vị giáo chủ hay đấng quyền năng? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Để trả lời điều này, tôi sẽ nói 
về cách đánh giá một bậc thầy trong đạo Phật. Giáo 
lý mà đức Phật truyền dạy không phải là để phô bày 
kiến thức với người khác, mà là để giúp họ. Vì thế, bất 
luận tư tưởng hay nhận thức riêng của mình là như 
thế nào, một bậc thầy luôn giảng dạy giáo lý phù hợp 
theo với cá tính, sự quan tâm... của người nghe. Những 
người học Phật, nếu muốn xác định được ý nghĩa rốt 
ráo thì phải phân biệt giữa những gì có thể diễn giải 
- như khi được nói ra vì một mục đích cụ thể - và 
những gì là rốt ráo, hay chân lý tuyệt đối. Nếu trong 
sự phân định những gì là có thể diễn giải và những 
gì là sự thật tuyệt đối trong một kinh điển, người ta 
phải dựa vào một kinh điển khác, thì lại phải cần đến 
một kinh điển khác nữa để xác tín kinh điển trước đó, 
và thêm một kinh điển nữa để xác tín kinh điển sau 
này. Sự việc sẽ có thể kéo dài đến vô cùng. Do vậy, một 


58 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


while will create some calm. In the beginning people 
became attracted to this kind of thỉng because it 
was like going on a mental picnic or vacation. And 
it was not just Buddhism, but all Eastern religions. 

Mike Austin: What do you think of cults; people 
forfeiting their individuality to a religious 
bgurehead or authority? 

Dalai Latma : To answer that, ril talk about the 
Buddhist way of viewing a teacher. The doctrines 
that Buddha taught were not for the sake of 
displaying his knowledge to others, but in order 
to help them. Thereíore, no matter what his own 
thought or realization was, he taught in accordance 
with the disposition, interest, and so forth of the 
listener. Those who follow Buddha’s word, in order 
to determine his final meaning, must make a 
diiĩerentiation between that which is interpretable 
- as it was spoken for a speciiìc purpose - and that 
which is deímitive or incontrovertibly true. If in 
differentiating what is interpretable and what is 
deíinitive, One had to rely on another scripture, then 
one would have to rely on a scripture to validate that 
scripture and a íurther One to validate the latter. It 


59 


vầng sáng từ phương Đông 

khi người ta đã khẳng định rằng có sự phân biệt hai ý 
nghĩa này, thì cần thiết phải dựa trên sự suy luận để 
thực thi. Những gì không bị phá vỡ bởi sự suy luận, đó 
là chân lý tuyệt đối. Do có thực tế này, đức Phật đã chỉ 
ra bốn chỗ y cứ {túy): 

- Không y cứ vào con người, mà y cứ vào giáo phấp 
(Y pháp bất y nhân). 

- Về giáo pháp, không y cứ vào từ ngữ, mà y cứ vào 

ý nghĩa (y nghĩa bất y ngữ). 

- Về ý nghĩa, không y cứ vào ý nghĩa diễn giải, mà 

y cứ vào chân lý tuyệt đối (y liễu nghĩa kinh, bất 
y bất liễu nghĩa kinh). 

- Về chân lý tuyệt đối, không y cứ vào sự nhận hiểu 

của ý thức thông thường, mà y cứ vào sự hiểu 
biết của trí tuệ siêu việt (y trí bất y thức) 

Do đây, độ tin cậy của giáo pháp không thể xác định 
qua việc đánh giá người giảng dạy, mà phải qua sự 
thẩm định chính giáo pháp ấy. 

Trong kinh, đức Phật dạy rằng: “Các tỳ-kheo 
và thiện tri thức nên tin nhận lòi dạy của Như Lai 
không phải do lòng kính trọng mà là qua sự phân 
tích giáo lý ấy, như người thợ kim hoàn phân tích 


60 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


would then be limitless. Thereíbre, once One asserts 
that there is this differentiation, it is necessary to 
rely on reasoning to implement it. That which is not 
damaged by reasoning is definitive. Since thỉs is the 
case, Buddha set forth the four reliances. 

Rely not on the person, but on the doctrine. 

With respect to the doctrine, rely not on the words, 
but on the meaning. 

With respect to the meaning, rely not on the 
interpretable meaning, but on the deíinitive 
meaning. 

With respect to the deíĩnitive meaning, One should 
rely not on comprehension by an ordinary State of 
consciousness, but on understanding by an exalted 
wisdom consciousness. 

Because of this, the reliability of teachings cannot 
be determined by considering the person who 
taught them, but by investigating the teachings 
themselves. 

In sutra, Buddha said “Monks and scholars 
should accept my word not out of respect, but upon 


61 


vầng sáng từ phương Đông 

chất vàng bằng cách cắt đứt, nung chảy, mài giũa và 
đánh bóng nó.” 

Người ta không chỉ xác định rằng đức Phật là cội 
nguồn nương tựa đáng tin cậy bởi sự kiện là thân 
tướng đức Phật được trang nghiêm bằng những tướng 
tốt chính và phụ, mà bởi vì giáo pháp của ngài để 
thành tựu các cảnh giới cao và sự chí thiện là đáng 
nương cậy. Vì giáo lý dành cho các cảnh giới cao đề 
cập đến vật thể, có liên quan đến những hiện tượng 
rất ẩn mật và vượt ngoài những tiến trình suy luận 
thông thường, nên cần thiết phải tham cứu đạo Phật 
để thành tựu sự chí thiện. 

Một cách cụ thể, đây là những giáo lý về nhận thức 
trí tuệ tánh không. Thông qua sự xác định rằng giáo 
lý ấy là đúng đắn và hiển nhiên, người ta sẽ đi đến 
kết luận rằng giáo lý về các cảnh giới cao là chân xác. 
Như ngài Pháp Xứng 1 đã nói, bậc đạo sư phải là người 
khéo léo trong cách tiếp xử, cái gì thừa nhận và cái 
gì loại trừ. Người ta không thể nào chấp nhận một 
bậc thầy chỉ vì người ấy thi thô" phép lạ, có khả năng 

Tháp Xứng (ỳịr^ã-) Sanskrit: Dharmakĩrti: Một trong những luận 
sư quan trọng nhất của đạo Phật, đại điện quan điểm của Duy 
thức tông (Vijnãnavãda) và Nhân minh học (Hetuvidyã), sống 
vào thế kỉ thứ 7 (~ 600-650) tại Nam Ân Độ, là môn đệ của ngài 
Hộ Pháp (Dharmapãla) tại Na-lan-đà. Sư viết nhiều luận giải 
nhưng quí giá hơn hết là các tác phẩm về Nhân minh học Phật 


62 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


analysing it as a goldsmith analyses gold, through 
cutting, melting, scraping and rubbing it.” 

One doesn’t determine that Buddha is a reliable 
source of refuge by the fact that his body was 
adorned with major or minor marks, but because 
his teachings for the achievement of high status and 
definite goodness are reliable. Since the teachings 
regarding high status touch on matters that 
involve very hidden phenomena and are beyond the 
ordinary processes of reasoning, it is necessary to 
examine Buddha’s teachings for the achỉevement of 
deíìnite goodness. 

Speciíìcally, these are the teachings regarding 
the realization of the wisdom of emptiness. 
Through determining that they are correct and 
incontrovertible, One can come to the conclusion 
that the teachings regarding high status are as 
well. As Dharmakirti says, a teacher must be One 
who is skilled in which behaviour is to be adopted 
and which discarded. One cannot accept a teacher 
because that person períbrms miracles, has the 

giáo. Trong lĩnh vực này, truyền thống Tây Tạng có giữ lại bảy tác 
phẩm của Sư, được gọi chung là Pháp Xứng nhân minh thất bộ, 
là luận lí học nền tảng của Phật giáo Tây Tạng (tất cả đều chưa 
được dịch ra Hán ngữ). 


63 


vầng sáng từ phương Đông 

thấu thị, nhìn thấy những vật từ xa hoặc có khả năng 
thể hiện những năng lực vật lý nào đó. Dù người ta 
có thể nhìn thấy được từ xa hay không cũng chẳng 
quan trọng. Điều quan trọng là người ta biết cách để 
đạt được sự an lạc - như ngài Pháp Xứng nói. Nếu chỉ 
cần thấy được vật thể từ xa, thì người ta nên quy y 
con chim kên kên! (Đây là ý trong bài kệ căn bản của 
Lượng thích luận .) 1 

Tất cả những điều này là để cho thấy rằng một bậc 
thầy phải có đầy đủ phẩm chất khi giải thích những 
gì được thừa nhận và những gì phải loại trừ. Do vậy, 
trong tạng Kinh, Luật và trong nhiều phần khác 
nhau của các tan-tra , 2 đức Phật đề ra một cách chi 
tiết những phẩm hạnh của các bậc thầy ở từng cấp độ 
khác nhau. 

Sự phân tích về một bậc thầy để xem vị ấy có đủ các 
phẩm hạnh hay không là điều rất quan trọng trước 
khi chấp nhận. Điều này càng đặc biệt quan trọng 
trong việc tu tập tan-tra. Trong một tan-tra có nói 
rằng vì sự nguy hiểm rất lớn cho cả thầy lẫn trò, nên 


1 Nhà sử học nổi tiếng của Tây Tạng là Bố-đốn (Buston) có ghi lại 
về cuốn luận này như sau: Sau khi Sư viết và trình bày Lượng 

thích luận (Sanskrit: pramãnavarttika-kãrikã), nhiều người 
không hiểu nổi. Những người hiểu được thì trở nên ganh tị, tuyên 
bố rằng, tác phẩm này không đúng. Họ lấy dây buộc bài luận 
này vào lưng một con chó và thả cho nó chạy rông ngoài đường. 


64 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


clairvoyant ability to see things in the distance or is 
able to create certain physical emanations. Whether 
one can see far in the distance or not, doesn’t matter. 
What matters is whether One knows the techniques 
for achieving happiness - as Dharmakirti says. If it 
were sufficient to be able to see things at a distance, 
then one should go for refuge to a vulture. (This is 
in the root stanzas of the Pramanavarttika itself.) 

Now, this is all to show that a teacher who explains 
what is to be adopted and discarded must be fully 
qualiíìed. Thereíore, Buddha set forth in detail the 
qualifications for many different levels of teachers 
within the vinaya or discipline scriptures, within 
the sutras and within the various divisions of the 
tantras. 

It’s very important beíore One accepts a teacher 
to analyse them, to see if he or she has these 
qualifications. It is particularly important in tantric 
practice. In One tantra, it says that since there is 

Kết quả là những trang luận rơi tung toé khắp nơi. Thấy cảnh 
tượng này, Sư tuyên bố rằng: Con chó sẽ chạy khắp nơi và truyền 
bá tác phẩm này trên khắp thế giới. 

2 Tan-tra là dạng kinh điển đặc biệt xuất hiện muộn hơn kinh điển 
Đại thừa, thường là của các trường phái Phật giáo thuộc Mật 
tông. 


65 


vầng sáng từ phương Đông 

nhất thiết phải tìm hiểu kĩ lưỡng trước đó, cho dù có 
phải mất đến 12 năm để đi đến một kết luận. 

Trong đạo Phật, nếu chỉ có niềm tin là đủ thì đức 
Phật hẳn không cần phải đề ra những chi tiết quan 
trọng đến thế liên quan đến việc chọn lựa một bậc 
thầy. Trong sự tu tập Tan-tra, pháp tu Du-già Tan- 
tra là rất quan trọng. Nhưng cho dù là quan trọng, 
nó cũng không được thực hiện trên nền tảng của niềm 
tin mù quáng. Trong Giới kinh có nói rằng nếu một vị 
Lạt-ma giảng dạy trái ngược với giáo lý thì người ta 
nên phản đối điều đó. 

Một bản kinh được trích dẫn trong tác phẩm Bồ-đê 
đạo thứ đệ của Tông-khách-ba 1 nói rằng người ta nên 
nương tựa vào vị Lạt-ma bằng cách tán thành những 
gì phù hợp với giáo lý và phản đối những gì không phù 
hợp. Đây là một bản kinh trong Bồ Tát tạng. 

Còn về Man-tra thừa, trong tác phẩm Sự sư pháp 
ngủ thập tụng của Bồ Tát Mã Minh 2 nói rằng nếu một 


Nông-khách-ba ( - Tsong-kha-pa) (1357-1419): một vị 
Lạt-ma Tây Tạng, nhà cải cách lừng danh của Phật giáo tại đây. 
Ngài đã sáng lập tông phái Cách-lỗ (Celugpa), với một trong 
những giáo pháp quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng. Sư 
sinh ra trong lúc các tạng kinh tại Tây Tạng đã soạn xong nhưng 
Sư chủ trương soát xét lại toàn bộ kinh điển và tổng kết thành quả 
của mình trong hai tác phẩm chính: Bồ-đề đạo thứ đệ (lamrim 
chenmo) và Chân ngôn đạo thứ đệ (ngagrim chenmo). 


66 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


great danger for both the master and the student, it 
is necessary to analyse before - hand even if it takes 
twelve years to come to a conclusion. 

Now, if in Buddhism it were sufficient just to have 
faith, then Buddha would not have needed to set 
forth such great detail concerning the choice of a 
teacher. In mantric practice - tantra - guru yoga is 
very important. But even though it is important, it 
doesn’t operate on the basis of blind faith. It says in 
the discipline that if a lama teaches contrary to the 
doctrine One should object to it. 

A sutra quoted in Tsongkapa’s Great Exposition 
of the Stages of The Path, says that One should rely 
on a lama by agreeing with what is concordant with 
the doctrine and opposing that which is discordant. 
This is in a sutra in the Bodhisattva Pitaka. 

Then with respect to mantra, Ashvaghosha’s Fifty 
Stanzas on the Guru States that if a lama says 


2 Mã Minh Sanskrit: Aávaghosa): Luận sư Đại thừa người 

Ân Độ, sống giữa thế kỉ 1 và 2, được xem là một trong những 
luận sư quan trọng nhất của Phật giáo. Các tác phẩm quan trọng 
nhất của Mã Minh là bộ Hi khúc Xá-lị tử, Phật sở hạnh tán, một 
tác phẩm diễn tả cuộc đời đức Phật, bộ Tôn-già-lợi Nan-đà. Sư 
cũng là tác giả của bộ Đại thừa khởi tín luận. 


67 


vầng sáng từ phương Đông 

vị Lạt-ma dạy điều gì mà người ta không chấp nhận, 
thì nên dùng lòi nói để giải thích cho vị Lạt-ma ấy 
biết lý do tại sao. Điều này giải thích cách mà người 
ta nương tựa vào một vị Lạt-ma trong cả ba thừa 1 của 
đạo Phật. Hành giả không nên rơi vào một trong hai 
phía cực đoan. Vì trong tất cả mọi công phu tu tập, 
sau khi xác định được chân lí bằng lý luận, hành giả 
nên có một niềm tin, nhưng đó chẳng phải là niềm tin 
mù quáng dẫn bạn đến hô" sâu. Bạn nên quán sát kỹ 
những gì bậc thầy nói, chấp nhận những gì phù hợp 
và khước từ những gì không phù hợp. Đây là một tiến 
trình chung trong đạo Phật, và tôi tán thành điều này. 
Tôi làm theo điều ấy. 

MIKE AUSTIN: Làm sao để quy y với một bậc 
thầy hoặc với đức Phật trừ phi chính ta đã thân chứng 
được giá trị đích thực trong giáo lý của họ? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Nếu nói về sự quy y với nhận 
thức đúng đắn, thì nhất thiết phải xác định được niết- 


1 Ba thừa (Tam thừa - -=-3pL - Sanskrit: triyna); Ba cỗ xe đưa đến Niết- 
bàn, đó là Thanh văn thừa (tỆ- M Sanskrit: srãvakayãna), Độc 
gjác thừa (<fỊ) 'ỹt Ệ~; Sanskrit: pratyekayãna) và Bồ-tát thừa 
ÌỈỀ Sanskrit: bodhisattvayãna). Đại thừa gọi Thanh văn thừa 
là Tiểu thừa (Sanskrit: hĩnayãna) với quả vị A-la-hán (Sanskrit: 
arhat) là mục đích, Độc giác thừa là Trung thừa (Sanskrit: 
madhyamãyãna) với quả vị cao nhất là Độc giác Phật. Bồ-tát 


68 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


something which One cannot accept, One should 
verbally explain to him why. Thỉs describes how 
one is to rely on a lama within the three vehicles 
of Buddhism. One shouldn’t fall to either of the 
extremes. As in all practices, after ascertaining the 
truth with reason, One should then have faith, but 
that isn’t a blind faith leading you into a chasm. You 
should examine what the teacher says, accepting 
what is suitable and rejecting that which is not. 
This is the general Buddhist procedure, and I agree 
with it. I follow it. 

Mike Austin: How can you really go for refuge 
to either the teacher or the Buddha unless you 
yourselt have already experienced the validity of 
their teaching? 

Dalai Latma: If one speaks about refuge with 
valid cognition, then it would be necessary to 

thừa được xem là Đại thừa (Sanskrit: mahãyãna) vì có thể cứu độ 
tất cả chúng sinh và hành giả có thể đắc quả cao nhất là Vô thượng 
chính đẳng chính giác (Sanskrit: anuttarasamyaksambodhi - 
A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề). Trong kinh Diệu pháp 
liên hoa (Sanskrit: saddharmapundarĩka-sũtra), đức Phật dạy 
rằng ba cô xe nói trên cũng chỉ là thành phần của một cô xe ( 
Nhất thừa) và được chỉ dạy tuỳ theo khả năng tiếp thu của các đệ 
tử. Ba thành phần này được so sánh với ba cỗ xe được kéo bằng 
dê, hươu và bò. 


69 


vầng sáng từ phương Đông 

bàn là gì trước khi quy y. Đế hiểu chân xác rằng niết- 
bàn là thực có và có thể chứng nhập, thì điều thiết yếu 
là phải nhận biết được tánh không. Đây thường là mô 
thức dành cho người duy thực, những người luôn phải 
khởi đầu từ những sự kiện thực tiễn. Tuy nhiên, đối 
với những dạng người khác, chủ yếu dựa theo niềm 
tin, thì có nhiều cách khác nhau để họ tạo ra niềm tin. 
Thế nên, dù người ta không có được nhận thức đúng 
đắn về niết-bàn và khả năng thực chứng niết -bàn, thì 
ít nhất họ cũng phải có được một giả định chính xác 
về niết-bàn. 

MIKE AUSTIN: Có mâu thuẫn chăng khi nói 
rằng các hành giả duy thực phải đi trọn con đường 
trước khi quy y cũng chính trong con đường mà họ đã 
đi qua? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Hiện thực hóa niết-bàn và 
sự khẳng định rằng niết-bàn có thực là hai việc hoàn 
toàn khác nhau. Chẳng hạn, thực sự đến nơi này và 
biết chắc nơi này có thực là khác nhau. 

MIKE AUSTIN: Phần lớn người thế gian đều 
không nhiệt thành trong việc đào luyện tâm linh. 
Những khía cạnh quan trọng và sâu thẳm nhất trong 
đời sống của họ là những mốì quan hệ với người khác 
- đặc biệt là với các thành viên trong gia đình. Ngài 
cho rằng đến mức độ nào thì những mối liên hệ căn 


70 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


ascertain nirvana beíore going for reíuge. In order 
to ascertain both the existence of nirvana and that 
it is obtainable, it is necessary to realize emptiness. 
This would be the mode of procedure for One who 
follows the facts; who has to get down to the facts. 
However, for other types of people, who mainly 
follow through faith, there are many diiĩerent ways 
in which they generate beliet. Thus, even if One had 
not gotten valid cognition regarding nirvana and 
its obtainability, at least One would have to have a 
correct assumption concerning it. 

Mike Austin: Isn’t it a contradiction to say that 
the followers of fact have to travel the whole path 
before taking reíuge in the very path they would 
have then already travelled? 

Dalai Latma: The actualisation of nirvana and 
the ascertainment that it exists are very diíĩerent. 
For instance, actually arriving at this place and 
ascertaining that this place exists are diiĩerent. 

MikeAustin: The vast majority of people in the world 
are not actively engaged in spiritual development. 
The most important or deepest aspects of their lives 


71 


vầng sáng từ phương Đông 


bản này được xem như là một phương tiện cho sự phát 
triển của nhân loại? Tự thân những mối quan hệ ấy có 
chút tác dụng nào giúp cho con người tiến hóa chăng? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Tôi không rõ. Có một dạng 
tình thương của chúng ta là chân thực. Tình thương 
này có thể trải rộng hướng đến sự phát triển tâm linh. 
Nó có thể được dùng như là nền tảng cho sự phát triển 
thành Từ vô lượng tâm . 1 Thế nên, từ quan điểm đó thì 
đời sống gia đình hay những quan hệ gia đình có thể 
là có lợi. Trong bản chất con người đã sẵn có lòng tốt 
theo cách nào đó. Phần nào trong đó là hợp lí. Nhưng 
đồng thời lòng tốt thông thường sẵn có trong bản chất 
con người lại chịu ảnh hưởng rất mạnh của ái luyến. 
Điều này lại chẳng có liên quan gì đến phương diện 
tinh thần, và trong thực tế còn có tác động như một 
trở ngại. 

MIKE AUSTIN: Ngài nói đến tình thương dựa 
trên sự ái luyến? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Đúng vậy. 

MIKE AUSTIN: Vậy xin ngài có thể nói về tình 
thương chân thực? 


’Từ vô lượng tâm: Một trong Bốn tâm vô lượng (Tứ vô lượng tâm). 
Các tâm còn lại là Bi vô lượng tâm, Hỷ vô lượng tâm và xả vô 
lượng tâm. 


72 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


are their relationships with others - particularly 
family members. To what degree do you think these 
basic relationships serve as a means for human 
growth? Do they function at all on their own to help 
people evolve? 

Dalai Latma: I don’t know. One kỉnd of love which 
we possess is the right kind of love. Thỉs can extend 
towards spiritual development. It can be used as 
the basis for the development of iníinite kindness. 
So from that viewpoint, yes, the famỉly life or family 
ties can beneíit. In human nature, we already have a 
certain type of kindness. p art of that is reasonable. 
Now at the same time, this usual kindness that 
comes with human nature is strongly iníluenced by 
attachment. Now that has nothing to do with the 
spiritual side, and in fact, acts as an obstruction. 

Mike Austin: Love, based on attachment? 

Dalai Latma: Yes. 

Mike Austin: Can you talk about the right kind of 
love? 


73 


vầng sáng từ phương Đông 


ĐAT-LAI LẠT-MA: Có nhiều nguyên do để có 
tình thương chân thực. Khi bạn có lòng trắc ẩn hoặc 
thương xót một người rất nghèo, lúc ấy bạn tỏ ra cảm 
thông bởi vì người ấy nghèo. Tình thương ấy đặt nền 
tảng trên nguyên nhân đúng đắn. Còn tình thương 
dành cho vợ, con hoặc một người bạn thân là tình 
thương dựa trên một đốĩ tượng ái luyến. Một khi sự ái 
luyến của bạn thay đổi, tình thương loại này sẽ không 
tồn tại nữa. Dạng tình thương đã nói trước không dựa 
trên sự ái luyến của bạn, mà là tình thương - như 
trong trường hợp này - phát khỏi do có một người đang 
chịu đựng sự nghèo khổ. Như vậy, khi nào ông ta còn 
nghèo khổ thì tình thương của bạn vẫn còn tồn tại. 

MIKE AUSTIN: Có phải ngài cho rằng tình 
thương chân thực chỉ có được trong sự cảm thông. 

ĐẠT-LAI LẠT- MA: Vâng! Tương tự như vậy. Tình 
thương chân thực sẽ không thay đổi theo cảm xúc của 
bạn đối với đối tượng. Tình thương gắn liền với sự ái 
luyến sẽ thay đổi rất nhiều tùy theo cách nhìn của bạn 
với đốì tượng. 

MIKE AUSTIN: Tín đồ Phật giáo cho rằng xúc 
cảm là chướng ngại - tâm sở phiền não - là điều nên trừ 
bỏ. Dù vậy, ở phương Tây thì một trong các tiêu chuẩn 
chính của cuộc sống trọn vẹn chính là việc những cảm 


74 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma\ There are many reasons for it. When 
you have pity or compassion for a very poor man, 
at that moment you are showing sympathy because 
he is poor. That love is based on right reasons. Now, 
the love towards your wife, your children, or a close 
íriend is love based on an object of attachment. 
Once your attachment changes, then that kindness 
no longer exists. The other kind of love is not based 
on your attachment, but is love - as in this case - 
because a man is suffering from poverty. So as long 
as he suffers from poverty, your love will remain. 

Mike Austin: Are you saying that the correct love is 
found only in empathy? 

Dalai Latma: Yes. It is similar. The right kind of 
love will not change according to your emotional 
teelings towards the object. Love that is connected 
with attachment will íluctuate very much according 
to how you look at it. 

Mike Austin: Buddhists believe that the emotions 
are obscurations - mental deíĩlements - which 
should be abandoned. In the West, though, One 


75 


vầng sáng từ phương Đông 

xúc sâu kín nhất đã được trải nghiệm như thế nào. 
Nếu một người né tránh sự đam mê sẽ bị người khác 
cho là sống giả tạo. Mặt khác, người ta thường ngưỡng 
mộ những người có nhiều kinh nghiệm sống. Hai quan 
niệm này có phải phủ định lẫn nhau không? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Điều này hơi phức tạp. Có 
những cảm xúc mạnh mẽ nào đó đến với bạn do ái 
luyến. Tương tự, những tình cảm mạnh thậm chí có 
thể có mặt trong công phu thực hành giáo pháp hoặc 
trong sự kính ngưỡng của bạn đối với bậc thầy của 
mình. Cho dù tình cảm này có vẻ như là tốt, nhưng 
nếu hành giả tu tập đúng đắn thì đến giai đoạn sau đó 
anh ta sẽ phải loại trừ cả những tình cảm này. 

MIKE AUSTIN: Vậy là thực sự không có cách nào 
để tương đồng hai quan niệm này? Điều gì sẽ xảy ra 
khi bạn hữu hay cha mẹ của một người qua đời, ngài 
không thấy rằng việc họ đau buồn là điều đúng đắn 
hay sao? 

ĐAT-LAI LAT-MA: ĐỐI với cái chết của cha mẹ 
hay của người khác, đúng là có lý do để đau buồn. Tôi 
chẳng thấy có gì sai trái trong điều này. Nếu có điều 
gì bất hạnh xảy đến cho cha mẹ mình hoặc xảy đến 
cho người mà mình yêu quý nhất, thì đó là một lý do 


76 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


major criteria for a full life is just how deeply teelings 
are experienced. If passion is avoided, One feels a 
person is superficial. On the other hand, people 
often admỉre someone who has richly experienced 
life. Must these two views negate each other? 

Dalai Latma: This is a little complicated. Certain 
strong emotions come into you because of your 
attachment. Similarly, strong teelings can even 
enter into your practice of Dharma or your attitude 
towards your guru. Although the emotion might 
seem good, if someone is practicing properly, at a 
later stage he has to get rid of these teelings. 

Mike Austin: So there really is no way to equate 
the two views? What if someone’s friend or parent 
dies, don’t you think it’s good for them to feel sad? 

Dalai Latma: At the death of a parent or anyone 
else, there is a reason for being sad. I don’t find much 
wrong in thỉs. If somethỉng uníortunate happened 
to your own parents or someone for whom you’ve 
had much love, there is a good reason to feel sad. 


77 


vầng sáng từ phương Đông 

hợp lý để đau buồn. Nhưng ở đây, nếu có người bị mất 
cha mẹ và đau buồn, tôi nghĩ là sự đau buồn của họ 
nên dựa trên sự hợp lý, vừa phải. Tôi nghĩ như vậy 
là đúng đắn. Đừng quá vô tình, nghĩa là anh ta phải 
cảm thấy rất tiếc nuối. Đừng quá đau đớn, có nghĩa 
là anh ta biết chấp nhận điều ấy. Như vậy đó, sự đau 
buồn dựa trên ái luyến mạnh mẽ là không tốt. Do sự 
đau buồn đó, người ta thậm chí có thể tự vẫn! Đi đến 
mức độ đó là đã vượt quá sự hợp lý. 

MIKE AUSTIN: Vì thế nên đó là điều nên từ bỏ? 

ĐAT-LAI LẠT- MA: Đúng vậy. 


GIẤC Mơ 

MIKE AUSTIN: Ngài có thể mô tả giấc mơ thuộc 
loại hiện tượng tinh thần nào? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Có những phương thức để làm 
cho các giấc mơ trở nên không bị nhận lầm về mặt bản 
chất tuyệt đốì của thực tại. Ngoài ra thì những giấc 
mơ - cho dù là có những giấc mơ khác thường - chẳng 
có mấy giá trị trong việc phát triển tinh thần. 

MIKE AUSTIN: Có phải đó chỉ là do tâm thức quá 
loạn động đến nỗi ngay cả khi thân đã ngủ yên mà nó 
vẫn tiếp tục hoạt động? 


78 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Now here, if someone loses their parents and is sad, 
I think their sadness should be based on reasoning 
- no more, no less. I think that is correct. No less 
means he feels very sorry. No more, he accepts it. 
Now you see, the sadness which is based on strong 
attachment is bad. Because of that sadness people 
may even kill themselves. Going to that extent is 
beyond reason. 

Mike Austin: So that is what should be abandoned? 

Dalai Latma: Yes. 


Mike Austin: Can you describe what type of mental 
phenomena dreaming is? 

Dalai Latma\ There are techniques for causing 
dreams to become non-mistaken as to the ultimate 
nature of reality. Otherwise, dreams, though there 
are unusual ones, are of little value in developing 
the mind. 

Mike Austin: Is it just because the mind is so 
restless that even when the body sleeps, it continues 
to tunction? 


79 


vầng sáng từ phương Đông 


ĐAT-LAI LAT-MA: Khi một người đang ngủ 
không có những giấc mơ - trong trạng thái không mơ 
thì ít ý tưởng hơn. Khi những giấc mơ xuất hiện, người 
ta sinh khởi lòng ham muốn, sân hận, v.v... và sau đó 
dĩ nhiên là có rất nhiều ý tưởng. Tâm thức trong mơ 
dễ dàng thay đổi hay chuyển hóa hơn. Sự trải nghiệm 
niềm vui, nỗi buồn trong giấc mơ có thể ảnh hưởng 
đến cùng một kinh nghiệm đó của tâm thức thô trọng 
hơn khi thức giấc. Vì tâm thức trong mơ nhạy cảm 
hơn so với tâm thức khi tỉnh, nên nó cũng hoạt động 
có hiệu quả hơn. 

Bây giờ nói đến một loại thân thể đặc biệt trong 
mơ, là trường hợp của thân thô trọng thực sự được lìa 
bỏ . 1 Có những trường hợp như thế này là do hành vi 
hay nghiệp từ đời trước của người đó, như một năng 
khiếu bẩm sinh, một tài năng. Những người này có 
thể trải nghiệm được những điều thực sự đang xảy ra 
bên ngoài vào lúc ngủ - bên ngoài cơ thể của họ. 

Cũng có những trường hợp người ta rèn luyện để 
có thể sử dụng thân đặc biệt trong mơ. Để không mất 
thời gian trong việc tu tập tín ngưỡng, họ thường mở 
sẵn những trang sách trước khi đi ngủ. Trong giấc 
ngủ, họ xuất thần ra khỏi thân thể họ ra và dành thời 

'Thân thể đặc biệt trong mơ: đây nói đến những trường hợp mà 
người nằm mơ có thể đi đến nơi này, nơi khác bằng thân trong 
mơ, vẫn có thể nhìn thấy, nhận biết được những sự kiện thực tế 


80 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma\ When One is sleeping without dreams 
- in a dreamless State there is less conceptuality. 
When dreams appear, One generates desire, hatred 
and so forth; and then of course, there is a lot of 
conceptuality. A dream consciousness is easier to 
change or transíbrm. The experience of pleasure 
and pain in it can iníluence the same experience 
by a coarser consciousness when awake. Because a 
dream consciousness is more subtle than a waking 
consciousness, it is more effective. 

But now, a special dream body is a case of the 
coarse body actually being left. There are cases of 
thỉs due to one’s former actions or karma, like a gift 
at birth, a talent. These people can experience what 
is actually going on at this time externally - beyond 
their bodies. 

There are also cases of people who train in making 
use of the special dream body. Not to lose time in 
their religious practice, they often spread the pages 
of a book out before going to sleep. During sleep 
they then depart from their bodies and spend that 

đang diễn ra như người đang tỉnh thức. Ta thường hiểu nôm na là 

khả năng xuất thần trong giấc mơ. 


81 


vầng sáng từ phương Đông 

gian ấy để đọc sách. Những trang sách thường phải 
được dàn trải ra trước đó, vì thân trong mơ không có 
khả năng chuyển dịch những vật thể thô trọng . 1 


LUÂN HỒI VÀ TÁI SANH 

MIKE AUSTIN: Xin ngài giải thích rõ từ quan 
điểm của đạo Phật, một cách chính xác những gì xảy 
ra về mặt sinh lý học trong toàn bộ tiến trình luân hồi 
sinh tử và tái sanh? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Có bốn trạng thái phải trải 
qua trong một đời người. Trạng thái sinh ra được cho 
là hết sức ngắn ngủi, chỉ ngay trong khoảnh khắc của 
sự thụ thai. Khoảnh khắc kế tiếp mới là sự khỏi đầu 
của trạng thái có thời gian đầu tiên, kéo dài từ khi 
thân thể thô trọng bắt đầu hình thành cho đến khi 
chết. Rồi trong suốt trạng thái chết, ngay cả khi diễn 
ra trong thân xác già nua, mối quan hệ của lực nâng 
đỡ cho thức và cái mà thức nâng đỡ ở trong thân rất là 
dữ dội. Vào đúng thời điểm chết, mối quan hệ của thức 


^hi dự tính sê đọc bao nhiêu trang sách trong thời gian ngủ, người 
này phải mở sẵn (có thể cần xé rời) những trang sách ấy trên mặt 


82 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


time reading. The pages would be separated before 
because the dream body is incapable of moving 
coarse physical matter. 


Mike Austirr. Could you elucidate from a Buddhist 
point of view, exactly what happens on a physiologic 
basis, during the whole course of cyclic existence; 
life, death and rebirth? 

Dalai Latma: There are four States. The birth 
State is said to be momentary, just at the point of 
conception. The next moment is the beginning of 
the prior time State, ranging from when the coarse 
body starts to form until death. Then during the 
death State, even though it is taking place within 
the old body, the relationship of support and 
supporter of consciousness abiding in the body has 
been severed. At the point of death, the relationship 
of consciousness supported by a physical base, 


bàn. Vì trong giấc mơ, họ chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể 
chuyển dịch các vật thể, kể cả việc lật những trang sách. 


83 


vầng sáng từ phương Đông 

được nâng đỡ bởi nền tảng vật chất chỉ còn được diễn 
ra ở mức độ vi tế nhất. Vào thời điểm này, tâm thức cá 
nhân được nốì kết với nguồn nội lực vi tế nhất, hay còn 
gọi là ‘khí. Với người sẽ trải qua trạng thái thân trung 
ấm hay bardo, ngay khi trạng thái chết chấm dứt thì 
trạng thái thân trung ấm liền bắt đầu. 

Trong trạng thái thân trung ấm, dù chúng sinh 
không có một thân vật lý thô trọng, nhưng họ cũng có 
một sắc thể - có được do sự tương tác giữa luồng khí 
nội lực và thần thức. Nó thô trọng hơn so với thân vi 
tế nhất, nhưng vi tế hơn so với thân vật chất thông 
thường mà chúng ta nhìn thấy. 

MIKE AUSTIN: Nó có hình dáng không? 

ĐAT-LAI LẠT- MA: ổ! Có. Nó sẽ mang hình dáng 
của loài chúng sinh mà nó sẽ tái sinh. Tuy nhiên, có 
những giáo lý nói rằng trong nửa đầu của giai đoạn 
thân trung ấm, thân bardo có hình dáng của thân quá 
khứ vừa qua, và trong nửa sau đó có thân của đời sông 
sắp tới. Cứ mỗi 7 ngày lại có một cái chết nhỏ diễn 
ra trong thân trung ấm. Với 7 lần chết như thế, thân 
trung ấm có khả năng duy trì cho đến tuần thứ 7, 
nhưng không thể lâu hơn. Vào lúc đó người chết sẽ 


84 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


takes place only on the subtlest level. At this point, 
individual consciousness is conjoined with the 
subtlest inner energy or “air,” as it says. For One 
who is going to pass through the intermediate or 
bardo States, as soon as the death State stops, the 
intermediate State begins. 

In the intermediate States although One doesn’t 
have a gross physical body, One does have a form - 
achieved through the interaction of inner air and 
consciousness. It is grosser than the most subtle 
body, but more subtle than the usual physical One 
we see. 

Mike Austin: Does thỉs have a shape? 

Dalai Latma: Oh, yes. It will have the shape of 
the being which One will be reborn as. There are 
Systems, however, which say that for the íĩrst 
half of the period of the intermediate State, the 
bardo body has the form of the past life, and for 
the next half, that of the life to come. Every seven 
days there is a small death which takes place to 
the bardo body. With seven such deaths occurring 
every seven days, it is possible to remain in the 


85 


vầng sáng từ phương Đông 

quyết định tái sinh. Chúng sinh khi mang thân trung 
ấm cũng giông như chư thiên hay quỷ thần, không có 
thân vật chất nặng nề vốn có nhiều giới hạn. Chúng 
ta không thể nhìn thấy họ bằng mắt thường. Trong sô" 
những chúng sinh không có thân vật chất nặng nề - 
không chỉ là những chúng sinh mang thân bardo - có 
rất nhiều loài như: chư thiên, a-tu-la, quỷ thần, v.v... 
Như trong xã hội loài người có những người không tu 
tập Phật pháp, có những người tu tập chút ít, có người 
tu tập nhiều hơn, có người tu tập ít hơn. Các vị tiên 
tri nói chung cũng là người như chúng ta, vẫn ở trong 
luân hồi. Những chúng sinh như Chenrezi 1 trong cảnh 
giới của chư thiên là những người đã giác ngộ. ở đây có 
rất nhiều dạng Chenrezi. Tâm từ bi của chư Phật nói 
chung, hóa thân của các ngài bằng hình tướng được gọi 
là Chenrezi. Như vậy dạng Chenrezi này không phải 
là một cá thể chúng sinh. Tuy nhiên, giống như đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni là một con người đặc biệt, cũng 
có Chenrezi là một con người đặc biệt. Còn có những 
người thường như chúng ta có thể nhận vị Chenrezi 


1 Hộ Thần: phổ biến nhất là Quán Thế Âm (Tây Tạng: Chenresi), vị 
nữ thần Đa-la (Sanskrit: tãrã) và những vị được truyền tụng trong 
các bộ tan-tra cực kì bí mật. 


86 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


intermediate State for up to seven weeks, but no 
more. By that time One will deíĩnitely take rebirth. 
Beings in the intermediate State are like gods or 
spirits in that they do not have a gross physical 
body susceptible to many limitations. They can’t be 
seen by ordinary sight. Among all those who do not 
have gross bodies - not just bardo dwellers - there 
are many diiĩerent types: gods, demigods, spirits, 
etc. As in human society there are those who have 
no contact with Buddhist practice, those who have 
a little contact, some more, some less. The oracles 
generally speaking, are people like us, within 
cyclic existence. Such beings as Chenrezi among 
the society of gods, are persons who have already 
obtained enlightenment. Now there are many 
different types of Chenrezis. The compassion of all 
Buddhas in general, its manifestation in form, is 
called Chenrezi. Thus, thỉs type of Chenrezi is not 
an individual being. However, just as Shakyamuni 
is a speciiìc person, there is also a Chenrezi who 
is a specitic person. Also, there are people like us 
who might take Chenrezi as a special deity. When 


87 


vầng sáng từ phương Đông 

làm hộ thần. Khi những người này được giác ngộ, họ 
sẽ xuất hiện dưới hình tướng của vị Chenrezi. Bởi vì 
vị ấy trong giai đoạn gia hạnh vị của Vô thượng Du- 
già Tan-tra quả thật đã tự phát huy chính mình, nên 
vị ấy được nhận danh xưng là Chenrezi. Tuy nhiên, 
vị ấy không nhất thiết chỉ tiếp tục thị hiện như một 
Chenrezi, mà đồng thời còn có thể thị hiện trong nhiều 
hình tướng khác. 

Từ góc độ của một vị Phật, người ta chỉ có thể nói 
rằng một sắc thân nào đó là dạng tối hậu hoặc cao 
nhất, nhưng không thể nói rằng về mặt tâm linh có 
những dạng này hay dạng khác, sắc thân hiện ra đồng 
thời trong nhiều dạng khác nhau tương ứng với nhu 
cầu của người được giáo hóa và tùy thuộc vào hạnh 
nguyện trong đời trước của vị Phật đó. Do vậy, một 
vị Phật thường tự nhiên và đồng thời thị hiện trong 
vẻ ngoài của các vị Chenrezi, Văn-thù-sứ-lợi, Di-lặc, 
v.v... tùy theo sự mong cầu của người được giáo hóa. 

MIKE AUSTIN: Liên quan đến việc này, ngài đã 
biết câu chuyện về Jesus Christ, ngài nghĩ như thế 
nào? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Mặc dù người ta không thể 
nói một cách chắc chắn, nhưng có vẻ như đây là trường 


88 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


that person becomes enlightened, he or she will 
appear in the form of Chenrezi. Because the person 
at the time of the stage of generation in Highest 
Yoga Tantra generated his or her self as such, he is 
designated with the name Chenrezi. However, they 
don’t have to continue appearing just as Chenrezi. 
Simultaneously, they may appear in many diíĩerent 
ways. 

From a Buddha’s own point of view One can only 
say that a Form Body is a íìnal or highest Form 
Body. One cannot say that inwardly it is One way 
or another. It appears simultaneously in many 
different forms in accordance with the needs of the 
trainees and in dependence upon that Buddha’s 
íormer wishes and prayers. Thereíore, One Buddha 
would appear automatically and at the same time 
in the aspect of Chenrezi, Manjusri, Maitreya and 
so forth, according to the needs of the trainee. 

Mike Austin: In connection with this, you know the 
story of Jesus Christ. What do you think about it? 

Dalai Latma: Though one couldn’t say deủnitely, it 
would seem that this was a case of an enlightened 


89 


vầng sáng từ phương Đông 

hợp của một chúng sinh giác ngộ thị hiện theo cách 
thích hợp để dẫn dắt những chúng sinh khác. Tuy thế, 
có thể chắc chắn rằng ông ta là một chúng sinh nổi 
bật. 

MIKE AUSTIN: Những sự thị hiện này có vẻ 
giống như những hình chiếu có dạng sắc thân của một 
chúng sinh bậc cao; liệu những hình chiếu này có một 
ngã thức tương đối không? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Có rất nhiều khả năng. 
Chẳng hạn, một vị Bồ Tát có năng lực biến hóa có 
thể hóa thân thành một chúng sinh nào đó. Vậy thì 
chúng sinh đó sẽ có ý thức về “cái tôỉ\ Tuy nhiên, nếu 
chúng sinh đó lại tiếp tục biến hóa thành một hình 
tướng khác, thì hình tướng ấy có thể có vẻ như một con 
người, nhưng thật không phải vậy. Thế nên có nhiều 
trường hợp. Một sô" trường hợp có ý thức về “cái tôĩ\ 
một scí trường hợp lại không có. 

MIKE AUSTIN: Trường hợp biến hóa lần thứ hai 
hẳn phải là một thân có thực với tâm thức có thực 
nhưng không có ý thức về “cái tôỉ ,c ỉ 

ĐAT-LAI LAT-MA: Hóa thân lần thứ hai có thể 
thực hiện chức năng của một con người, nhưng không 
phải là một con người riêng biệt. Chẳng hạn, nếu một 
bậc giác ngộ cùng lúc hóa thân thành 100 hình tướng, 


90 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


being manifesting in an appropriate way to lead 
others on. It is deímite, though, that he was a 
superior being. 

Mike Austin: These manifestations that appear 
like reílections in physical form of a higher being; 
do they have a sense of a relatỉve sense of selí? 

Dalai Latma : There are many possibilities. For 
instance, a Bodhisattva who is able to do emanations 
could emanate himselt as a certain being. Then that 
being would have a sense of “I.” However, if that 
being in turn emanated out another form, then that 
one would appear to be a person, but wouldn’t be. 
So there are many cases. Some have a sense of “I,” 
and some do not. 

Mike Austin: The second emanation would be an 
actual body with an actual consciousness, but would 
not have a sense of “I”? 

Dalai Latma: The secondary One could períbrm 
the íunction of a human being, but wouldn’t be a 
separate person. For instance, if an enlightened 
being emanated a hundred forms at One time, there 


91 


vầng sáng từ phương Đông 

đó chẳng phải là có đến 100 người, mà vẫn chỉ là một 
người ở trung tâm điểm mà thôi. 

MIKE AUSTIN: Liệu người tạo thành các hóa 
thân ấy có đồng thời nhận biết được mọi việc đang xảy 
ra đối với 100 hóa thân kia hay không? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: ở đây có nhiều cấp độ. Đối 
với những vị chứng ngộ ở quả vị thấp hơn thì họ nhất 
thiết phải điều khiển từng hóa thân riêng biệt. Đối với 
những vị chứng ngộ ở quả vị cao hơn thì những hóa 
thân của họ có thể tự hoạt động. Yếu tính ứng tác và 
hoạt dụng tùy ý có liên quan ở đây. Đó là sự khác nhau 
ở chỗ sự điều khiển các hóa thân nằm ở đâu. Khi một 
vị giác ngộ có thể tùy cơ hóa hiện nhiều hóa thân tùy 
ý, thì mỗi hóa thân đều sẽ tự hoạt động. 

MIKE AUSTIN: Liệu mỗi hóa thân ấy có đồng 
thời nhận biết bản ngã của chính mình cũng như sự 
hiện hữu của mình như một hóa thân? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Có. Có những trường hợp 
mà trong 100 hóa thân, mỗi thân đều biết các thân 
khác đang làm gì. Đối với một vị Phật hay Bồ Tát 
thì điều này chắc chắn là đúng. Nhưng điều này rất 
khó giải thích. Chỉ đến khi mỗi người tự thân chứng 
mới có thể hiểu được, bằng không thì người ta có thể 


92 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


would not be a hundred persons, there would still 
just be the One Central being. 

Mike Austin: Would the Central emanator be 
simultaneously cognizant of everything occurring 
to the one hundred manitestations? 

Dalai Latma: There are different levels here. For 
those of lower realization, it would be necessary for 
the Central emanator to control each one separately. 
For those of higher realization, the emanations can 
control themselves. The factor of spontaneity and 
acting without exertion is involved here. It is the 
difference in where the control is. When One can 
spontaneously emanate forms without exertion, 
then each of the emanations is under his or her own 
control. 

Mike Austin: Is such a person simultaneously 
aware of its own self as well as its existence as an 
emanation? 

Dalai Latma: Yes. There are cases in which among 
one hundred emanations, each One knows what the 
other ones are doing. Certainly for a Buddha or a 
high Bodhỉsattva, this is true. But this is difficult to 


93 


vầng sáng từ phương Đông 

nghĩ rằng đây chỉ là những lòi vô nghĩa. Giống như là 
chuyện khoa học giả tưỏng hay sự tưởng tượng trong 
tôn giáo, (cười) 

MIKE AUSTIN: Ngài cảm nhận hệ thông các vị 
Chu-cô 1 như ở Tây Tạng là xác thực đến mức nào? Có 
bao nhiêu vị Lạt-ma tái sinh được phát hiện trong quá 
khứ mà ngài cho là chân xác? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: ổ! Điều ấy rất khó. Có hai 
điều rất quan trọng trong việc này. Một là việc khảo 
sát vị Chu-cô phải được thực hiện rất toàn diện. Việc 

^hu-cô: phiên âm từ tiếng Tây Tạng là tulku [sprul-sku]. Thuật 
ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Phạn và Mông cổ. Tại Mông cổ, 
người ta sử dụng hai danh từ tương Ưng với ý nghĩa gần như nhau 
là: 1. Hô-tất Lặc-hãn (hoblighan khublighan) với nghĩa Tự tại 
chuyển sinh và 2. Hô-đồ Khắc-đồ (khutuktu), nghĩa là Minh tâm 
kiến tính, sinh tử tự chủ . Danh từ Phạn ngữ (Sanskrit) tương ứng 
là nirmãnakãya, Hán dịch là ứng hóa thân hoặc Hóa thân. Tại 
Tây Tạng, danh từ này dành riêng chỉ các dòng tái sinh (Sanskrit: 
jãtimãla) và các vị tái sinh, nghĩa là các vị khi qua đời vẫn không 
quên bản tính, tái sinh trở lại và tiếp nối sự việc hoằng hóa trong 
đời trước. Đó là những vị được công nhận là sự tái sinh từ một 
người đã qua đời trước đó, sau khi đã có sự thử thách, kiểm tra 
và xác nhận. Quan điểm này phát sinh từ giáo pháp Ba thân 
và được áp dụng tại Tây Tạng với sự phát hiện Cát-mã-ba (Tây 
Tạng: karmapa) thứ 2, Cát-mã Ba-hi (Karma Pakshi, 1 204-1 283). 
Chu-cô là một phương tiện quan trọng nhằm giữ vững sự nối tiếp 
bất đoạn về tinh thần và lãnh đạo trong các trường phái Tây 
Tạng. Tây Tạng có 4 dòng tái sinh lớn mà dòng quan trọng nhất 
là Đạt-lại Lạt-ma. Ngoài ra còn có nhiều dòng tái sinh khác. Các 
vị Chu-cô thường được dân chúng tôn là Phật sống (Hoạt Phật). 


94 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


explain. Until One experiences it oneself, One might 
think that this was just talking about something 
that was senseless. Something like Science fiction or 
religious íĩction (laughter). 

Mike Austin: To what degree do you feel the tulku 
System as it existed in Tibet was accurate? How 
many incarnate lamas discovered in the past do you 
think were genuine? 

Dalai Latma: Oh, that is difficult. There are two 
things that are very important in this. One is that 
examining the tulku should be done very thoroughly. 


Kinh điển Đại thừa có nói đến khả năng chủ động trong sự tái 
sinh. Người bình thường vì chưa đoạn được vọng niệm, còn bị 
thần thức lôi cuốn, theo Nghiệp (Sanskrit: karma) mà chuyển 
sinh, không tự tại. Còn các vị đã cắt đứt vọng niệm, đã đoạn ô 
nhiễm thì chứng ngộ được Pháp tính (Sanskrit: dharmatã), không 
còn bị nghiệp lực lôi cuốn luân chuyển mà ngược lại có thể tự 
chủ được sinh tử, tuỳ cơ ứng biến để hoằng hóa. Đó là khả năng 
của các vị Bồ Tát đã đạt địa vị thứ tám trong Thập địa. Cùng với 
quan điểm Ba thân (Sanskrit: trikãya), trong đó thân người được 
xem là hiển hiện của Pháp thân (s: dharmakãya), quan niệm này 
là cơ sở của hiện tượng Chu-cô. Chính Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 
(Đăng-châu Gia-mục-thố (Tây Tạng: Tenzin Gyatso, sinh 1935), 
người đang trả lời cuộc phỏng vấn này, là vị tái sinh quan trọng 
nhất thời nay. Ngài là giáo chủ của phái Cách-lỗ (Tây Tạng: 
Gelugpa), còn gọi là Hoàng giáo tại Tây Tạng. 


95 


vầng sáng từ phương Đông 

khảo sát hay tìm hiểu này rất dễ bị thực hiện một cách 
không thích hợp. Thứ hai, chúng ta phải thấy được 
cung cách sống của vị Chu-cô đó như thế nào. Chúng 
ta cũng phải đánh giá sự việc qua điều đó. Mục tiêu 
đích thật của sự tự nguyện tái sinh là tạo ra được kết 
quả tốt đẹp nào đó. Nếu không có kết quả tốt đẹp, thì 
đó là điều đáng ngờ. Vị tái sinh sẽ sinh trở lại cuộc 
đời với sự chọn lựa có chủ ý, với mục đích kiên định là 
phụng sự chúng sinh qua phương tiện tôn giáo hoặc 
các phương tiện khác. Dù sao cũng phải có một kết 
quả cụ thể nào đó. Với một sô" trường hợp không có kết 
quả tốt, tôi nghi ngờ. Vì thế tôi cho rằng khả năng xác 
thực là năm mươi phần trăm. Có thể là tôi đã có phần 
chủ quan khi nói ra điều này. 

MIKE AUSTIN: Tôi biết là thật khó khái quát 
hóa vấn đề. Việc phát hiện các vị tái sinh được tiến 
hành như thế nào từ khi ngài sống lưu vong? 

ĐAT-LAI LẠT- MA: vẫn còn một sô" ít vị đang được 
nhận diện. Một sô" vị đã hoàn toàn xác thực. Chủ yếu 
là căn cứ vào cách ứng xử riêng của đứa trẻ: cho thấy 
những dấu hiệu rất đặc biệt. 

MIKE AUSTIN: Tất nhiên là có sự giảm thiểu sô" 
lượng, phải vậy không? 


96 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


It’s very easy for this examination or investigation 
not to be done properly. Secondly, we have got to see 
how the tulku leads his life. We have to judge by that 
also. The very purpose of voluntarily reincarnating 
is to produce some good result. Without that good 
result, then it is doubtíul. The reincarnation takes 
rebirth with choice, intentionally, deliberately, with 
the deímite purpose of serving humanity through 
religious or other means. Anyway, there must be 
some concrete result. In some cases where there is 
not this result, then I am doubtíul. So I think fifty 
- fifty. It mỉght be a little presumptuous on my part 
to say this. 

Mike Austin: I know it’s hard to generalize. How 
has it worked since you have come into exile in 
terms of discovering incarnations? 

Dalai Latma. There are still a few who are being 
recognized. Some are quite authentic. Mainly it is 
the child’s own behaviour: showing some significant 
signs. 

Mike Austin: It’s had, of course, to decrease in 
number, is that right? 


97 


vầng sáng từ phương Đông 

ĐAT-LAI LAT-MA: Giảm rất nhiều! Bạn thấy 
đấy, dân sô" trước đây là 6 triệu người. Nay chỉ còn có 
100.000. Nếu bạn so sánh, tôi nghĩ là đã thấy giảm đi 
rất nhiều, (cười) Chúng ta cũng có một sô" vị Lạt-ma 
người Mỹ. (cười) 

MIKE AUSTIN: Điều ấy có nghĩa là gì? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Vâng. Tôi nghĩ ít nhất đã có 
hai người Mỹ được công nhận là Lạt-ma Tây Tạng 

MIKE AUSTIN: Ngài có thể nói đôi điều về họ? 

ĐAT-LAI LẠT- MA: Tôi chẳng biết gì nhiều. 

MIKE AUSTIN: Tiến trình công nhận được áp 
dụng cho hai trường hợp này như thế nào? Cùng một 
phương pháp chăng? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Có thể là bọn họ đã tự thẩm 
định việc ấy. Tôi không biết chi tiết. 

MIKE AUSTIN: Ngài không đích thân chuẩn 
nhận họ sao? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Tôi chẳng liên quan gì đến 
việc này cả. 

MIKE AUSTIN: Tôi muốn đưa ra một trường hợp 
tương tự với những điều ngài vừa nói về một vị giác 
ngộ có vô sô" hóa thân. Giả sử có 100 tỉ tỉ tê" bào trong 


98 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma: Quite a lot! In the past you see, there 
was a population of six million. Now there is only 
one hundred thousand. If you compare, I think it 
has decreased quite a lot (laughter). We have some 
American lamas, also (laughter). 

Mike Austin: What do you mean? 

Dalai Latma: Yes. At least two, I think, recognized 
as Tibetan lamas. 

Mike Austin: Can you say a little bit about them? 

Dalai Latma: I don’t know much. 

Mike Austin: How can the certiíĩcation process be 
applied to them? In the same way? 

Dalai Latma: Maybe they themselves investigate 
it. I don’t know the details. 

Mike Austin: You, yourselt, don’t approve them? 

Dalai Latma: I have nothing to do with this. 

Mike Austin: I’d like to draw a parallel to what you 
were saying about One being emanating numerous 
forms. There are supposed to be about 100 trillion 
cells in the human body. Each cell períbrms 

99 


vầng sáng từ phương Đông 

thân người. Mỗi tế bào thực hiện các chức năng như 
thể biểu hiện rằng nó có một tâm thức riêng biệt. Dù 
vậy tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của cùng một cơ 
thể. Liệu tất cả những sinh thể này có thể được xem là 
như nhau, như là các phần của một cơ thể? Nói cách 
khác, như là các phần hoặc là các hóa thân của một cơ 
thể duy nhất? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Mọi chúng sinh đều có chung 
một trải nghiệm - trong ý nghĩa chúng sinh cùng dạng 
- trong đó bản chất tâm thức của họ chỉ là sự chiếu 
tri. Ngoài ra, họ không có sự liên kết với nhau. Nếu 
bạn giả định rằng có nhiều chúng sinh sinh ra từ một 
nguồn như Thượng đế, thì câu trả lòi là không. 

MIKE AUSTIN: Ngài thấy rằng họ độc lập với 
nhau? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Đúng vậy. Họ tách biệt với 
nhau. Ngay cả khi được giác ngộ, họ vẫn là tách biệt, 
dù sự chứng ngộ của họ là giống nhau. 

MIKE AUSTIN: Ngài nghĩ gì về bản chất tâm 
thức của 100 tỉ tỉ tế bào? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Không phải là có một thức 
thân bao quát hết chúng đó sao? Chẳng hạn, nơi mà 


100 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


íunctions that seem to indicate it has an individual 
consciousness. Yet they are all under the control of 
the same body. Could all sentient beings be related 
in a like manner, as parts of One organism? In other 
words, as components or emanations of a single 
body? 

Dalai Latma: All sentient beings are of the same 
taste - in the sense of being the same type - in that the 
nature of their consciousness is mere illumination 
and knowing. Otherwise, they are not connected. If 
you suppose that many sentient beings come out of 
one source like a God, the answer is no. 

Mike Austin: You feel that they are independent of 
one another? 

Dalai Latma: Yes. They are separate. Even when 
they are enlightened, they remain separate though 
their realization is the same. 

Mike Austin: What do you think is the nature of 
the consciousness of the 100 trillion cells? 

Dalai Latma: Wouldn’t there be a body consciousness 
pervading them throughout? For instance, where 
the eye sense is, within that matter, the eye 


101 


vầng sáng từ phương Đông 

nhãn quan hiện hữu, ngay trong phạm vi vật thể, 
nhãn thức duy trì hoặc bao quát cả phạm vi đó. Cùng 
lúc đó, thức thân cũng hoạt dụng như vậy. Thức thân 
biến hành khắp thân thể. 

MIKE AUSTIN: Trong mỗi tế bào của con người 
này, như chúng ta đã thảo luận trước đây, có hàng 
ngàn gene, là những phần nhỏ mang mã sô" hóa học 
quyết định tính chất của toàn bộ cơ thể cũng như 
những chức năng riêng biệt của tế bào chứa nó. Ngay 
trong mỗi tế bào đã bao hàm mã sô" hoàn chỉnh về toàn 
bộ con người, nhưng chỉ có một gene được kích hoạt để 
tạo ra dạng thể cần thiết cho vai trò của nó, chẳng hạn 
như móng chân, con mắt, hay tế bào ngón tay. Ngài 
cho rằng cái gì đã quyết định thực tê là chính gene 
cần thiết mới được kích hoạt mà không phải gene nào 
khác? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Đây là một chức năng vật lí. 
Chính là cơ thể, không phải tâm thức. Sự việc được 
kiểm soát bởi tâm thức, nhưng cơ thể thực hiện chức 
năng đó. 

MIKE AUSTIN: Trước đây ngài có nói rằng tâm 
thức, và vì thế là chúng sinh, là không có điểm khỏi 
đầu (vổ thủy). Vậy thì trí nhớ của một chúng sinh có 
thể đi ngược lại đến mức nào trong quá khứ? Vô tận 
chăng? 


102 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


consciousness holds or occupies that area. At the 
same time so does the body consciousness. The body 
consciousness pervades throughout the body. 

Mike Austin: In each of these human cells, as we 
discussed before, there are thousands of genes, 
little pieces of Chemical code that determine the 
nature of the whole body as well as the particular 
tunction of the cell they inhabit. Now within each 
cell the complete code for the whole human being is 
contained, yet only One gene is activated to produce 
the required form for its position, such as a toenail 
or eye or finger cell. What determines, do you think, 
the fact that the exact gene is activated and no 
other? 

Dalai Latma: Thỉs is a physical tunction. It’s body, 
not consciousness. It’s held by consciousness, but 
the body períbrms the action. 

Mike Austin: Before you stated that the mind and 
hence, beings, are beginningless. How far back then, 
does the memory of a sentient being go? Endlessly? 


103 


vầng sáng từ phương Đông 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Đối với những người không tu 
tập, khi tâm thức càng trở nên vi tế - như vào lúc chết 
- họ càng trở nên ít tỉnh thức hơn. Tuy nhiên, đối với 
người có sự tu tập để vận dụng tâm thức, họ lại càng có 
sự tỉnh giác lớn hơn và kí ức lớn hơn khi những trạng 
thái vi tế hơn được thể hiện. Trong sô" những người tôi 
biết, có những vị khi tâm thức vi tế hơn hiện hành thì 
họ rõ ràng là có thể nhớ lại đến bảy, tám trăm hoặc cả 
ngàn năm trước bằng tâm thức ấy. 

MIKE AUSTIN: Trí nhớ ấy có thể nhớ lại được bao 
xa? Vô hạn chăng? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Để nhớ ngược về một quãng 
thời gian rất dài, chỉ tạo ra và vận dụng tâm thức vi 
tế thôi chưa đủ. Với thời gian lâu xa, rất lâu xa, cần 
thiết phải loại bỏ mọi chướng ngại dẫn đến sự toàn 
tri ( nhất thiết trí). Tôi muốn nói đến sự cảm nhận rất 
siêu việt với những đốì tượng rất xa trong thời gian và 
không gian. Chẳng hạn, dù đã có được năng lực đại 
thần thông nhưng ngài Xá-lợi-phất vẫn không biết 
rõ được những căn cơ rất vi tế của một đệ tử nào đó, 
nhưng đức Phật thì biết được. 

Mẹ của ngài Mục-kiền-liên đang ở một nơi rất xa 
xôi về cả thời gian và không gian và ngài không biết 


104 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma. For people who are untrained, the 
more one’s consciousness becomes subtle - such as 
at death - the more One becomes less aware. For 
one who is trained to utilize these consciousnesses, 
however, One has much greater awareness and much 
greater memory as the subtler States maniiest. 
Among some people that I know, when a more subtle 
consciousness is produced, they are clearly able to 
remember seven, eight hundred, a thousand years 
back - with that consciousness. 

Mike Austin: How far does the memory go back? 
Iníĩnitely? 

Dalai Latma: To go back a very long period of time, 
it is not sufficient merely to generate and utilize a 
subtle form of consciousness. For times way, way 
back, it is necessary to remove all the obstructions to 
omniscience. I am reterring to super, super sensory 
objects far off in time and place. For instance, even 
though he had great clairvoyance, Shariputra did 
not know about a very subtle root of virtue that was 
in a particular trainee, but Buddha did. 

Maudgalyayana’s mother was in an extremely 
distant place in space and time and he didn’t know 

105 


vầng sáng từ phương Đông 

bà ở đâu, nhưng đức Phật biết. Vì đối tượng có thể cảm 
nhận một cách siêu việt về thời gian và không gian, 
nên sự thể hiện của tâm thức vi tê là chưa đủ. Hành 
giả còn phải vượt qua những chướng ngại đối với nhất 
thiết trí nữa. 

MIKE AUSTIN: Có phải ngài muốn nói rằng khi 
những chướng ngại này được vượt qua, thì cả không 
gian và thời gian đều được loại trừ - rằng sự hiểu biết 
về những sự kiện ở khắp nơi trong vũ trụ, trong quá 
khứ, hiện tại và tương lai đều đồng thời xuất hiện? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Thời gian và không gian đều 
là tương đốĩ. Chúng là tương đối so với từng tâm thức 
cụ thể. Khoảng thời gian đối với chúng ta là một năm, 
thì đốì với một người có tâm thức vi tế hơn có thể chỉ 
là một khoảng thời gian ngắn hơn. Cũng vậy, một 
người khi đạt được năng lực thiền định đẳng trì có thể 
chuyển hóa hay thay đổi một sát-na thành một kiếp 
hoặc một kiếp thành một sát-na, nghĩa là, chỉ riêng 
đốì với người ấy thôi. 

MIKE AUSTIN: Kí ức được lưu giữ ở đâu? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Không chỉ là trong não bộ. 
Vào những quãng thời gian như chúng ta đang thảo 
luận, không cần thiết phải có một bộ não. Chỉ riêng 
tâm thức có thể hiểu được những sự kiện trong quá 


106 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


where she was, but Buddha did. Since objects can be 
super, super sensory in respect to time or place, it is 
not enough just to maniíest a subtle consciousness. 
One has to overcome the obstructions to omniscience, 
too. 

Mike Austin: Are you saying that when those 
obstructions are overcome, both space and time 
are eliminated - that the knowledge of events 
everywhere in the universe; past, present, and 
future is simultaneous with their occurrence? 

Dalai Latma: Time and space are relative. They are 
relative to a particular consciousness. What for us 
would be a year, for someone who has maniiested 
a subtler consciousness, would be a shorter period 
of time. Also, it is possible for a person who has 
obtained great meditative stabilization to transíbrm 
or change a moment into an aeon or an aeon into a 
moment - that is, for himselt or herselt only. 

Mike Austin: Where is memory stored? 

Dalai Latma: It is not just in the brain. At such times 
as we are discussing, it is not necessary to have a 
brain. Consciousness alone can apprehend the past 


107 


vầng sáng từ phương Đông 

khứ. Nhưng phải là với tâm thức vi tế. Chẳng hạn, khi 
tâm thức vi tế cực quang hiển lộ vào lúc lâm chung, 
bộ não đã hoàn toàn dừng lại. Xét về sự nhận biết 
của nó, đây được gọi là thức; và xét về sự kết hợp hay 
chuyển động hướng đến đối tượng của nó, đây được gọi 
là luồng nội khí hay năng lực bên trong. Tâm thức và 
luồng nội khí bên trong rất vi tế này là một thực thể 
bất khả phân. Chúng là một thực thể được phân chia 
chỉ trong tư tưởng hoặc bởi những đốĩ tượng ngược lại. 

MIKE AUSTIN: Trong luồng năng lực - tâm thức 
này còn có những vết tích hoặc dấu ấn trong đó còn 
lưu lại mọi kí ức không? Phải chăng chính thời điểm 
này cũng đang được ghi lại vào đó? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Đúng vậy. Nếu bạn nhớ lại 
được kiếp trước của mình, thì bộ não của kiếp trước đã 
không còn nữa, và bộ não hiện nay chỉ mới hình thành, 
phải không? Thế nên các hình ảnh chỉ có thể được ghi 
lại trong tâm thức. Điều này tương tự như những gì 
mà vị hiệu trưởng của trường Đại học Virginia đã mô 
tả với tôi về sự thay đổi hoàn toàn các tế bào não trong 
chu kỳ nhiều năm. 

MIKE AUSTIN: Năng lượng - tâm thức vi tế nhất 
này, phải chăng chính là cái tạo ra sự tách biệt của 


108 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


events. It must be with the subtle consciousness. 
For example, when the subtle mind of clear light 
manifests at death, the brain is already íĩnished. 
From the point of view of its cognition, it’s called 
consciousness, and from the point of view of its 
engaging, or moving to its object, it’s called inner 
air or energy. The very subtle air and consciousness 
are One undiiĩerentiable entity. They are One entity 
diiĩerentiated only for thought or by way of their 
opposites. 

Mike Austin: Within this energy - consciousness 
are there traces or imprints which contain all the 
memories? Is this very moment being imprinted 
onto that? 

Dalai Latma: Yes. If you remember your last 
litetime, the brain of that lifetime is no longer 
around, and this brain is new, right? So the picture 
can only be imprinted in the consciousness. This is 
similar to what the president of the University of 
Virginia described to me concerning the complete 
change of brain cells every several years. 

Mike Austin: This most subtle consciousness - 
energy, is that what deíìnes a sentient being as 

109 


vầng sáng từ phương Đông 

mỗi một chúng sinh? Có phải chăng đây là điểm phân 
biệt căn bản nhất giữa người này và người khác? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Có một “cái tôĩ’ đơn thuần 
được biểu hiện tùy thuộc vào sự tương tục của tâm 
thức. Có hai loại “cái tôĩ ’ hay bản ngã: một thô trọng 
hơn và một vi tế hơn. Có một “cái tôĩ’ được biểu hiện 
tùy thuộc vào thân và tâm thô trọng, và có một “cái 
tôỉ’ được biểu hiện tùy thuộc vào tâm thức vi tế và 
năng lực. Khi cái này hiện hành, thì cái kia không có. 

MIKE AUSTIN: Có phải tâm thức liên quan đến 
luồng năng lực vi tế nhất vốn không có điểm khỏi đầu, 
hay nó là công năng thứ yếu của luồng tâm thức -năng 
lực được quy về cho chính nó? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Năng lực và tâm thức vi tế và 
năng lực nội tại chính là nền tảng để thể hiện “cái tôỉ’ 
vi tế. Khi bạn nói về sự thể hiện “cái tôỉ’ trong năng 
lực của tâm này, người tạo tác không cần thiết phải 
thực sự có ở trong đó. Có người đã đặt câu hỏi với một 
vị Geshe 1 lỗi lạc. Anh ta hỏi rằng nếu có người ở trong 
nhà, nhìn vào cây cột, thì cây cột ấy được xem là tồn 
tại qua ý tưởng, và anh ta có thể hiểu được điều đó, 
nhưng khi không có ai trong nhà, làm sao cây cột ấy 
hiển thị ra được? 


1 Người có học vị tương đương với Tiến sĩ Phật giáo. 

110 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


separate? Is this the ultimate demarcation point 
between One person and another? 

Dalai Latma: There is a mere “I” which is designated 
in dependence upon the continuum of consciousness. 
There are two types of “I” or self: coarser and more 
subtle. There is the “I” which is designated on the 
gross mind and body and that which is designated 
on the subtle mind and energy. When the One is 
active, the other is not. 

Mike Austin: Is the mind involved with the most 
subtle energy that which is beginningless, or is it 
a secondary tunction of the energy - consciousness 
imputed back on itselí? 

Dalai Latma\ The very subtle mind and energy is 
the base of designation for the subtle “I.” When you 
speak of designating the “I” to this energy mind, 
it’s not necessary that the designator actually be 
among them. Someone once asked a question of a 
great geshay. He said that if a person was in a house 
looking at a pillar, that pillar could be designated to 
exist by thought, and he could understand that, but 
when no One was in the house, how could the pillar 
be designated? 


111 


vầng sáng từ phương Đông 

Vị Geshe đáp rằng: “Đúng vậy, dường như khó thật.” 
Rồi ngay khi người ấy rời đi, vị Geshe quay sang người 
bạn bên cạnh và nói: “Này, người này dường như nghĩ 
rằng một tâm thức biểu hiện phải được bao quanh và 
gắn chặt với mọi đối tượng.” Bỏi vậy, bạn thấy đó, điều 
này có nghĩa như vậy. Sự kiện một đốì tượng thể hiện 
không thể xác lập tồn tại tuyệt đối khi tìm kiếm qua 
phân tích có nghĩa là đốì tượng đó nhất thiết chỉ được 
thể hiện qua ý niệm trong tâm thức. Khi bạn khảo 
sát xem nó được thể hiện do ý thức của người này hay 
người kia, rốt cùng bạn không thể tìm thấy ở đâu cả. 
Điều này được xem như là một kiểu phân tích tột cùng 
một thực thể nào đó đang biểu hiện qua khái niệm. 
Bạn không thể tìm được nó. Như vậy, việc những vật 
thể hiện hữu qua ý niệm cũng là không có sự tồn tại 
tự hữu. Đó cũng là không. 

MIKE AUSTIN: Tôi không chắc là đã hiểu được. 
Có phải “cái tôỉ’ chính là tâm thức vi tế? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Cái “tồi” thô động được thể 
hiện nhờ vào thân và tâm thô trọng. Nhưng ngay cả 
khi thân tâm ấy không hoạt động, thì vẫn có “cái tôĩ’ 
biểu hiện. Có nghĩa là biểu hiện đốì với thân và tâm 
vi tế đang hiện hữu. Chẳng hạn, một hành giả Du-già 
bậc cao có thể biểu hiện tâm thức vi tế hơn, và cùng 


112 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


So the geshay said, “Yes, it does seem difficult.” 
Now, as soon as the questioner left, the geshay 
turned to a íriend nearby and said, “Well, 
this person seems to think that a designating 
consciousness has to be wrapped around and tied 
up with every object.” So you see, it means this. 
The fact that a designated object cannot be found 
to ultimately exist when sought in analysis, means 
that necessarily the object is just designated 
by a conceptual consciousness. Now, when you 
examine whether it is designated by this or that 
person’s conceptual consciousness, ultimately you 
won’t find that either. This constitutes a mode of 
ultimate analysis of something’s being conceptually 
designated. You won’t be able to find it. Thus, that 
things are conceptually designated is also without 
inherent existence. It’s also empty. 

Mike Austin: I’m not sure I understand. Is the “I” 
the subtle mind? 

Dalai Latma: The coarse “I” is designated in 
dependence on the coarse mind and body. But 
even when they are not operating, there has to be 
an “I” designated. That is then designated to the 


113 


vầng sáng từ phương Đông 

một lúc quán sát được các hiện tượng thông thườn. Đối 
với vị ấy có một bản năng tự nhiên về “cái tôỉ’ - không 
phải trong “cái tôi thô trọng, mà là một “cái tôỉ’ vi tế 
hơn được thể hiện qua tâm và thân vi tế. Chẳng có gì 
khác để mặc nhiên thừa nhận. Nếu tâm thức rất vi tế 
hoặc là luồng năng lượng được mặc nhiên thừa nhận 
như là chính “cái tôĩ’, hẳn phải có sai lầm như đã được 
nêu ra trong Căn bản trung quán luận tụng của ngài 
Long Thụ, rằng người thực hiện và đốì tượng là một, 
cái biểu hiện và sự biểu hiện, người chiếm hữu và vật 
bị chiếm hữu. 

Chẳng hạn, khi bạn nói “tâm tồỉ’, người điều khiển 
hay chủ nhân là “cái tôỉ\ Trong trường hợp bạn đang 
miêu tả, người làm chủ và đối tượng của sự làm chủ sẽ 
là một - điều ấy không thể được. Nếu bạn mặc nhiên 
thừa nhận một trong những điều này thực sự là “cái 
tôỉ’ thì sẽ mắc phải sai lầm này. Do vậy, điều ấy không 
đúng. 

MIKE AUSTIN: Điều gì sẽ xảy ra trong tâm thức 
- luồng nội lực vi tế nhất khi một người được giác ngộ? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Cái “tồỉ’ của một vị Phật, bản 
ngã của một vị Phật, là “cái tôỉ’ vi tế này. Ớ quả vị 


114 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


subtle mind and body which are then present. For 
instance, a highly developed yogi who is able to 
manifest a subtler consciousness and at the same 
time view conventional phenomena, for that person 
there is an innate sense of “I” - not in the coarser 
sense, but in a far more subtle sense designated 
upon the subtle mind and body. There is nothing 
else to posit. If either the very subtle mỉnd or energy 
were posited as the “I,” itself, then there would be 
the fault that is set forth in Nagarjuna’s Treatise 
On The Middle Way, that agent and object would 
be one, designator and designates, the appropriator 
and the appropriated. 

For instance, when you say, “my mind,” the 
controller or the owner is the “I.” In the case you 
are describing, the owner and owned would be One 
- impossible. If you posited One of those as actually 
being the “I,” this fault would be incurred. Because 
of this, it’s not the case. 

Mike Austin: What happens to the most subtle 
energy-mind, when a being becomes enlightened? 

Dalai Latma: The “I” of a Buddha, the self of a 
Buddha, is this subtle “I.” At the level of Buddhahood 


115 


vầng sáng từ phương Đông 

Phật sẽ không còn luồng nội khí và tâm thô trọng. 
Hoạt dụng của cả năm giác quan đều được tự thực 
hiện bởi luồng nội lực và tâm vi tế. Bởi vì đó có nghĩa 
là tất cả đồng thời hiện hữu. Đó là tâm thức toàn tri 
(nhất thiết trỉ). Thế nên, vào thời điểm tột cùng của 
Kim cang dụ định mà hành giả đạt được trong tiến 
trình hướng đến bốn chuyển thức , 1 và như vậy nên chỉ 
có cực quang tâm thức là còn lại; hành giả không còn 
tái hiện trở lại mức độ thô trọng của tâm thức nữa. 
Như vậy, chỉ có cái “tôỉ’ vi tế được thể hiện trong tâm 
thức vi tế. Chẳng hạn, đức Phật Thích-ca Mâu-ni thị 
hiện qua thân tướng thô trọng để chúng ta có thể tiếp 
xúc được, đốì với ngài bạn có thể thừa nhận một “cái 
tôỉ’ thô trọng, nhưng đó chỉ là hiện tướng của tâm vi 
tế kia. 

MIKE AUSTIN: Tôi xin hỏi ngài vài điều về tiến 
trình của ký ức. Khi phôi người phát triển, nó trải qua 
tất cả những giai đoạn tiến hóa từ loài cá đến động 
vật có vú, v.v... Theo ngài, tại sao phải lập lại mọi tiến 
trình như vậy? 

ĐAT-LAI LẠT- MA: Do năm thành tô" căn bản và 
năm luồng nội khí hoặc nội lực hiện hành đang chi 


khuyển thức thành trí. 

116 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


there is no coarse wind and mind. All of the five 
sense activities are done by the subtle energy and 
consciousness itself. Because that is all there is. It 
has become an omniscient consciousness. So at the 
time of the final vajra - like meditative stabilization 
of a learner One passes through in the forward 
process the four consciousnesses and then just 
the mind of clear lỉght is left; One doesn’t maniíest 
ever again the coarser levels of consciousness. 
Thus, there would only be the subtle “I” which is 
designated on the subtlest mind. For instance, for 
Shakyamuni Buddha, who appeared with a coarse 
mind and body that we could meet with, for him you 
could posit a coarse “I” but just the appearance of 
such. 

Mike Austin: Let me just ask you something else 
about the process of memory. When the human 
embryo develops, it goes through all the stages 
of evolution; fish, mammal, etc., that have led to 
human beings. Why do you think it has to repeat 
every stage? 

Dalai Latma: It is due to the five íundamental and 
five secondary winds or currents of energy which 


117 


vầng sáng từ phương Đông 

phối thể trạng con người. Phải có điều gì đó tác động 
đến sự hình thành thực sự của những luồng nội khí 
này trong thân mới, nhưng tôi không biết rõ điều này. 

MIKE AUSTIN: Và ký ức từ những phần tạo tác 
trong quá khứ có sẵn trong mỗi dòng nội khí đang 
luân lưu khi chúng tạo ra hình thể vật chất? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Luồng nội khí rất vi tế này 
chỉ cho dạng rất vi tế của luồng gió sinh động nâng đỡ 
thể chất. Luồng khí đi lên - tức gió chuyển động, có 
sự liên hệ với giọng nói, nước bọt, và những thứ khác. 
Luồng gió hiện hữu khắp nơi có tác dụng trên toàn 
thân thể. Yếu tô' lửa - cùng với yếu tô' gió, có tác dụng 
tiêu hóa thực phẩm và làm tăng trưởng các thành tô' 
khác trong cơ thể. Luồng nội khí hướng xuống dưới - 
luồng gió bài tiết có tác dụng đối với sự tăng trưởng, 
duy trì và vận hành tinh dịch, máu huyết, phân, nước 
tiểu, V.V...TÔĨ nhớ không hết chi tiết điều này. 


118 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


control the human form. It must have something to 
do with the actual íbrmation of these winds in the 
new body, but I do not know this well. 

MikeAustin: And the memory of those past creations 
is inherent in each of these energy currents as they 
produce the physical forms? 

Dalai Latma: The very subtle wind refers to the very 
subtle form of the life bearing wind. The upwards 
- moving wind has a relation with speech, spitting, 
and so forth. The pervasive wind has a tunction 
throughout the body. The fire - accompanying wind 
has the tunction of digestion of food and increase of 
the body’s elements. The downwards - voiding wind 
has to do with the increase, holding and letting go 
of seminal fhhd, blood, faeces, urine, and so forth. I 
haven’t remembered this well so take care. 


119 


TÁNH KHÔNG: NHỊ ĐẺ 

MIKE AUSTIN: Xin ngài giải thích tại sao đạo 
Phật tin rằng tâm thức bị mê lầm; tại sao chúng ta có 
vô minh từ vô thủy? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Có nhiều dạng mê lầm khác 
nhau. Theo một cách giải thích thì có hai dạng. Thứ 
nhất là mê lầm do không biết. Thứ hai là do hiểu sai. 
Nếu bạn hỏi từ đâu mà sự mê lầm của tâm thức sinh 
khởi, thì nó sinh khỏi từ sự tương tục trong một sát- 
na trước của sự mê lầm. Nếu bạn tìm kiếm một giải 
thích khác, thì hẳn là phải có sát-na đầu tiên của sự 
mê lầm. Trong trường hợp này, có lẽ sẽ có mâu thuẫn 
với lý luận. Như được trình bày trong Tứ bách luận 1 
của ngài Thánh Thiên : 2 “Dù không có chỗ khởi đầu 
của phiền não, nhưng có chỗ kết thúc.” Vì tâm thức 
vô minh nhận lầm mọi sự việc, nên có sự chấm dứt 


bách luận (catuataka) gồm 400 câu kệ, với suy luận biện chứng 
phủ định, giải thích giáo pháp Vô ngã và tính Không. Tập Bách 
luận (atastra) được xem là bản thu gọn lại của Tứ bách luận, cũng 
gây ảnh hưởng lớn trong Phật giáo. Trong tập Bách luận, Thánh 
Thiên đã đưa nhiều luận giải đối trị các quan điểm bài bác Phật 
giáo. Bách luận là một tác phẩm căn bản của Tam luận tông tại 
Trung Quốc. 

2 Thánh Thiên (Sanskrit: Ãryadeva), cũng được gọi là Đề-bà, 
Ka-na Đề-bà, Đơn nhãn Đề-bà (Kãnadeva). Ngài là học trò 
của Long Thụ (Nãgãrjuna), là Đại luận sư của Trung quán tông 


120 


EMPTINESS: THE TWO TRUTHS 


Mike Austin: Can you explain why Buddhists 
believe the mind is obscured; why we have been 
beginninglessly ignorant? 

Dalai Latma: There are diiĩerent types of 

obscurations. In One way, there are two. The first 
is an obscuration of not knowing. The second is 
a case of misconceiving. If you ask from what an 
obscuration arises, it comes from the continuation 
of íormer moments of obscuration. If you seek 
another explanation, then there would have to be 
a íĩrst moment to obscuration. In this case there 
would be a contradiction with reasoning. As it says 
in Aryadeva’s Four Hundred, “Though there is no 
beginning to afflictive emotions, there is an end.” 
Because ignorant consciousnesses misconceive 


(Mãdhyamika), tác giả của nhiều bộ luận. Người ta cho rằng 
Thánh Thiên sinh trong thế kỉ 3 tại Tích Lan và là Tổ thứ 15 
của Thiền Ân Độ dưới tên "Đề-bà một mắt" (Đơn nhãn Đề-bà). 
Tương truyền Sư bị ngoại đạo chống đạo Phật giết. Ngày nay, tác 
phẩm của Sư chỉ còn được giữ lại trong các bản dịch tiếng Hán 
và tiếng Tây Tạng, phần lớn là các luận đề về giáo pháp của 
Long Thụ. Truyền thống Tan-tra xem Sư là một trong 84 vị Ma-ha 
Tất-đạt (mahãsiddha). 


121 


vầng sáng từ phương Đông 

việc mê lầm ấy. Những mê lầm ấy có thể được dừng 
lại bằng sự thấy biết chân chính ( chánh kiêh), nhưng 
vì chúng phát huy tương tục từ sát-na trước của dạng 
tâm thức mê lầm ấy, nên không có chỗ khỏi đầu đối 
với chúng. 

MIKE AUSTIN: Tại sao tâm thức không tự nhiên 
được giác ngộ? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Một khi tâm có những nhiễm 
ô - nghĩa là hiện hữu cùng với những nhiễm ô - không 
thể có được dù chỉ một lần không có nhiễm ô. Nhưng, 
vì thực thể của tâm là luôn chân thực và trong sáng, 
tâm thực sự hoàn toàn thuần thiện. Do vậy, tâm được 
gọi là Phổ Hiền . 1 Sẽ có mâu thuẫn về mặt lý luận nếu 
cho rằng ban sơ tâm vốn thanh tịnh rồi sau đó trở nên 
bị nhiễm ô một cách ngẫu nhiên. Do vậy, có thể nói 
rằng từ khỏi thủy, tâm thức vốn đã bị nhiễm ô. 

MIKE AUSTIN: Tại sao bản chất giác ngộ chỉ 
là hạt giống? Tại sao nó không được phát triển hoàn 
toàn? 


Namantabhadra - (A-đề Phật); Sanskrit: ãdibuddha; 

dịch nghĩa là Bản sơ Phật, nghĩa là "Đức Phật cội nguồn", còn 
gọi là Phổ Hiền Trong Kim cương thừa, Phổ Hiền là chỉ 

cho Bản sơ Phật, hiện thân của Pháp thân (dharmakãya) trong 
Ba thân. Phổ Hiền được vẽ với màu xanh đậm, tượng trung cho 


122 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


objects, there is an end to them. They can be 
stopped by right understanding, but since they are 
generated as continuations of former moments of 
that type of consciousness, there is no beginning to 
them. 

Mike Austin: Why is the mind not inherently 
enlightened? 

Dalai Latma : Once it has deíìlements - is together 
with deíìlements - it can’t be that it was once 
without them. Still, because the basic entity of the 
mind is always untabricated and clear, it is indeed 
thoroughly good. Thereíore, it is called thoroughly 
good: Samantabhadra. It would contradict 

reasoning to propound that the mind is first pure 
and then later became adventitiously deíìled. Thus, 
it can only be said that from the very start the mind 
is deíìled. 

Mike Austin: Why is the enlightened nature just a 
seed? Why is it not thoroughly developed? 

tính Không (không phải là Bồ-tát). Tranh tượng cũng vẽ Ngài hợp 
nhất với nữ thần sắc trắng, tượng trưng cho sự nhất thể. Trong 
phép Đại thủ ấn (mahãmudrã), thân của Phổ Hiền là Báo thân 
(sambhogakãya) và đóng vai trò trung tâm. 


123 


vầng sáng từ phương Đông 


ĐAT-LAI LẠT-MA: Vì nó là hạt giống, quả của nó 
chưa hình thành. Thực tê là mọi tâm thức đều được 
an lập như có sẵn một bản tính chiếu tri, và yếu tô" đó 
có khả năng chuyển tâm thức thành tâm giác ngộ nên 
gọi là “ hạt giống’. Chẳng có gì hơn thế nữa. Nếu có, 
thì bạn sẽ cho rằng có một Thượng đế đã tạo ra nó. Rồi 
bạn sẽ phải tìm kiếm bản chất của Thượng đế; khảo 
sát xem bản chất của Thượng đế có chỗ khỏi đầu và 
kết thúc hay không. 

Có rất nhiều sự tìm kiếm như vậy trong chương 9 
cuốn Nhập Bồ Tát hạnh của Tịch Thiên cũng như trong 
Lượng thích luận, tác phẩm của ngài Pháp Xứng, chú 
thích luận giải của ngài Trần -na. Tôi không có ý phê 
phán những ai chấp nhận một đấng sáng thế. Tôi chỉ 
giải thích theo tinh thần đạo Phật. Nếu có những mâu 
thuẫn nội tại trong một học thuyết, được bộc lộ qua lý 
luận, thì người ta nên từ bỏ học thuyết ấy và chọn một 
học thuyết không có sự thiếu nhất quán như vậy. Như 
đã được trình bày trong điều thứ tư của Tứ y, không 
y cứ vào thức mà y cứ vào trí tuệ siêu việt. Có nhiều 
hiện tượng vốn không thể nhận hiểu được cho đến khi 
nào hành giả có được sự phát triển tâm thức đến cao 
độ. Có rất nhiều hiện tượng kỳ dị mà ngay bây giờ 
chúng ta không thể giải thích với dạng tâm thức này. 


124 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma\ Because it is a seed its íruition is 
yet to occur. The fact that any consciousness is 
established as having a nature of mere illumination 
and knowing, and that that factor is capable of 
turning into enbghtenment is designated with the 
name, ‘seed’. There is nothing more than that. If 
there was, you’d have to say that a God created 
it. Then you would ha ve to explore the nature of 
God: investigate whether the nature of God had a 
beginning or end. 

There are many such investigations in the ninth 
chapterofShantideva’sEngagingintheBodhisattva’s 
Deeds as well as Dharmakirti’s Commentary on 
Dignaga’s “Compendium on Valid Cognition.” I 
am not criticizing those who assert a creator God. 
I am explaining the Buddhist viewpoint. If there 
are many internal contradictions in a doctrine, 
revealed by reasoning, then One should drop that 
doctrine and choose One which doesn’t have such 
discrepancies. As it says in the fourth reliance, rely 
not on knowledge but on exalted wisdom. There are 
many phenomena which are not understood until 
one advances in mental development. There are 
many unusual phenomena which we cannot explain 
now with this type of consciousness. 


125 


vầng sáng từ phương Đông 

MIKE AUSTIN: Xin ngài giải thích bằng cách 
nào mà các tâm sở phiền não khác phát sinh, hoặc 
cách chúng lưu xuất từ căn bản vô minh? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Như tôi đã trình bày, có hai 
loại mê tối. Thứ nhất là mê lầm về trạng thái của các 
hiện tượng. Thứ hai là nhận thức lầm về bản chất các 
hiện tượng. Dạng vô minh thứ hai là nhận rằng các 
hiện tượng tồn tại trên cơ sở tự tính, trong khi vốn 
không phải như vậy. Trong nhận thức sai lầm về tồn 
tại trên cơ sở tự tính, lại có hai dạng: nhận thức sai 
lầm về con người tồn tại trên cơ sở tự tính và nhận 
thức sai lầm về các hiện tượng tồn tại trên cơ sở tự 
tính. Sự phân chia này được tạo ra do cách thức quan 
tâm của người sử dụng các đối tượng và đối tượng được 
sử dụng. 

Trong ý niệm con người là tồn tại trên cơ sở tự tính, 
có những trường hợp nhận thức rằng cả cái ngã của 
chính mình và cái ngã của người khác đều thực sự tồn 
tại. Quan niệm hợp thể giả tạm của thân và tâm là 
một “cái tôỉ’ có thực chính là cách nhìn “bản ngẩ ’ tồn 
tại trên cơ sở tự tính. 

Với quan niệm này, lại có hai dạng khác nữa. Một 
là quan niệm do quan sát cái hợp thể giả tạm của thân 
và tâm mà sinh khỏi lên ý tưởng về “cái tôi và nhận 
nó là tồn tại trên cơ sở tự tính. Hai là do quan sát 


126 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Mike Austirr. Can you explain how the other mental 
afflictions stem, or come out of innate ignorance? 

Dalai Latma: As I said, there are two types of 
ignorance.Thefirstisamereobscurationwithrespect 
to the status of phenomena. The other is ignorance 
which misconceives the nature of phenomena. The 
latter One conceives that phenomena inherently 
exist, which they don’t. Within this misconception 
of inherent existence, there are again two types: 
conceptions of persons as inherently existent and 
conceptions of other phenomena as also such. This 
division is made by way of a consideration of users 
of objects and objects used. 

Within the conception of persons as inherently 
existent, there are cases of conceiving both one’s 
own self and other selves to truly exist. Viewing 
the transitory collection of body and mind as a real 
“I” is a case of viewing your own self as inherently 
existent. 

With respect to this view, there are two further 
types. One is a conception that observes the 
transitory collection which gives rise to the thought 
of “I” and conceives it to inherently exist. Another 

127 


vầng sáng từ phương Đông 

những “cái của tôi và nhận nó là tồn tại trên cơ sở tự 
tính. 

Bây giờ, trước hết, người ta phát khỏi ý niệm về 
tồn tại trên cơ sở tự tính của các hiện tượng - tâm và 
hợp thể các sắc pháp - được xem như là nền tảng thể 
hiện “cái tôi’ . Sau ý tưởng đó, “cái tôỉ’ được thể hiện 
nhờ vào thân và tâm lại được nhận thức là tồn tại theo 
cách riêng của nó. Thế thì, với quan niệm về tính giả 
hợp như là nguyên nhân, người ta nhận thức rằng “cái 
của tôỉ ’ là tồn tại trên cơ sở tự tính. 

Như ngài Nguyệt Xứng nói: “Ban đầu có sự chấp 
trước vào cái tồi - bản ngã - và sau đó là bám víu 
vào cái của tôi.” Một khi đã có sự phân loại về chính 
mình, thì sẽ có sự phân loại về kẻ khác. Khi hai sự 
phân loại này được phân định, thì người ta trở nên 
đắm chấp vào dạng thuộc riêng mình và không thích 
dạng hướng về kẻ khác. Từ đây, phát sinh toàn bộ 
các vấn đề khác. Chẳng hạn, do quan niệm về tính 
giả hợp như là một “cái tôỉ’ vốn tồn tại trên cơ sở tự 
tính, người ta phát sinh tính ngã mạn. Thế thì, ngay 
cả tâm sở hoài nghi - vì đó là trường hợp chú trọng 
vào “cái tôỉ’ mà không tin vào điều gì khác (nguyên 
do tốì hậu mà “Tôi không tin vào điều này hay điều 
kia”) - tùy thuộc vào điểm này. Và tâm sở ganh ghét, 
đ<í kỵ. Cũng vậy, kích động quan niệm về “cái tôĩ’ tồn 
tại trên cơ sở tự tính là những quan niệm cực đoan: 


128 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


observes “mine” and conceives it to exist in the 
same way. 

Now, first of all, One generates a conception of the 
inherent existence of those phenomena - the mental 
and physical aggregates - which serve as the basis 
of designation of the “I.” After that thought, the “I” 
which is designated in dependence on mind and 
body is conceived to exist in its own right. Then, 
with that view of the transitory as the cause, One 
conceives “mine” to inherently exist. 

As Chandrakirtisays, “Initially thereisattachment 
to the “I” - a self - and then attachment to mine.” 
Once there is the class of self, there is the class of 
other. Once these two classes are distinguished, 
one becomes desirously attached to the class of 
self and hateíul towards the class of other. From 
this, are generated all the other problems. For 
instance, due to the view of the transitory as an 
“I” which is inherently existent, One generates 
pride in oneselt as superior to others. Then, even 
afflicted doubt - since it’s a case of emphasizing 
the “I” which mỉght not believe in something (the 
íĩnal reason being that T don’t believe in such and 


129 


vầng sáng từ phương Đông 

thường hằng và đoạn diệt. Chẳng hạn, tin rằng không 
có kiếp trước và kiếp sau, hoặc cho rằng khi đã tin có 
một bản ngã thì cái ngã này sẽ tồn tại vĩnh viễn. Thế 
nên trước hết, một hiện tượng trình hiện như tồn tại 
trên cơ sở tự tính và khi nó như vậy, thì phẩm chất 
thiện, ác và tất cả mọi thứ khác cũng trình hiện theo 
cách đó. Tâm lúc ấy tán trợ cho trình hiện này. Do đây 
là một trình hiện dựa vào tính tăng thượng của thiện 
ác - vượt quá mức thực có - nên tâm thức con người 
rơi vào các khái niệm cực đoan về cái thiện ác chân 
thực và phát ra những thái độ không hợp lí, qua đó, 
trở lại phát sinh các phiền não. 


NHỊ ĐẺ 

MIKE AUSTIN: Xin ngài trình bày về hai loại 
chân lý: chân lý tuyệt đối và chân lý quy ước. Chúng 
là gì, và vận hành như thế nào? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Điều này rất quan trọng. Lấy 
cái bàn này làm thí dụ. Nếu người ta tìm kiếm đối 
tượng thể hiện - tự thân cái bàn - thì không thể nào 
tìm ra được. Nếu người ta chia cái bàn ra từng phần 
theo ý nghĩa chiều kích vật thể hoặc theo phẩm tính 
chất lượng, thì không thể nào tìm ra được tính chất 
tổng thể cái bàn là gì. 


130 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


such’) - depends on this. And jealousy. Also, induced 
by this view of the “I” as inherently existent, are 
extreme views: views of permanence and views of 
annihilation. For example, believing that íbrmer 
and later births don’t exist or believing that once 
there is a self that this self will exist íbrever. So 
first a phenomenon appears to inherently exist 
and when it does, its qualities of good, bad and 
whatever also appear to exist in this way. The mind 
then assents to that appearance. Since this is an 
appearance based on a superimposition of goodness 
and of badness - beyond that which is actually 
there - one’s mind falls into extreme conceptions of 
genuine goodness and badness and the operation 
of improper attitudes, which, in turn, generate the 
afflictive emotions. 

Mike Austin: Could you describe the two truths: 
ultimate and conventional; what they are, and how 
they work? 

Dalai Latma: This is important. Take the table as 
an example. If one searches for the object designated 
- the table itself - it can’t be found. If One divides 
up the parts of the table in terms of directions or 
divides up its qualities or substances, then One can’t 
find a whole whỉch is the table. 


131 


vầng sáng từ phương Đông 

Thực vậy, đốì với tâm thức chúng ta, có sự phân biệt 
rõ ràng giữa toàn thể và từng phần khi chúng xuất 
hiện trước chúng ta, dường như cái toàn thể tách biệt 
với từng phần - các phần tách biệt với toàn thể. 

Tuy nhiên, thực tế lại không phải vậy. Bây giờ, khi 
khảo sát theo hướng này, chúng ta sẽ không bao giờ 
thấy được cái bàn. Dù vậy, sự không tìm thấy này 
không có nghĩa là cái bàn không hiện hữu. Chúng ta 
đang sử dụng nó, đúng không? Nhưng nếu chúng ta 
tìm kiếm, thì chúng ta không thấy nó. 

Thế nên có hai cách thức tồn tại của cái bàn. Một là 
sự thừa nhận “cái bàn ” bằng tâm thức mà không cần 
phải phân tích, và “cái bàn ” chỉ hiện hữu theo quy ước. 
Loại “cái bàn ” ấy chỉ được tìm thấy trong dạng tâm 
thức ấy. Tuy nhiên, nếu bạn xem “cái bàn” như là một 
đối tượng, nếu bạn không hài lòng với chỉ cái vật thể 
mà bạn đặt tay lên, mà tìm kiếm để khám phá xem nó 
thực sự là gì trong các phần - hoặc phần này là “cái 
bàn”, hay phần kia là “cái bàn” - thì sẽ không có bất 
cứ điều gì có thể tìm thấy được là “cái bàn”. Tại sao có 
sự không tìm thấy cái bàn ? Vì “cái bàn” là một cái gì 
đó mà nếu tìm kiếm bằng phân tích sẽ không thể thấy 
được. 

Bây giờ tâm thức khám phá được gì qua việc tìm 
kiếm “cái bàn” trong những bộ phận của nó? Chỉ tìm 


132 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Indeed, to our minds there is a distinction between 
whole and parts such that when they appear to us, 
there seems to be a whole separate from parts - 
parts separate from whole. 

In reality, however, there isn’t. Now, when One 
searches in this way, One will not find the table. 
This non - íìnding, though, does not mean that the 
table doesn’t exist. We’re using it, right? But if we 
search for it, we can’t find it. 

So there are two types of modes of being of the 
table. One is the positing of the table by a mind 
which doesn’t analyse and is just involved in the 
conventionality. That sort of table is found by that 
sort of mind. However, if you take the table as the 
object, if you are not satisíied with just this which 
you put your hand on but search to discover what 
it actually is among the parts - whether this is it 
or that is it - then there isn’t anything that can be 
found to be it. Why is there this noníìnding of the 
table? It’s because the table is something that is 
such that if analytically sought, it can’t be found. 

Now what does the mind searching to find the 
table among its parts discover? It finds just that 

133 


vầng sáng từ phương Đông 

thấy được sự không tìm thấy cái bàn. Chính tự thân 
sự không tìm thấy này là một tính chất của cái bàn, 
là tính chất cơ bản, nền tảng của nó. Sự không tìm 
thấy này là bản chất tối hậu của cái bàn. Những gì vi 
tế hơn không hiện hữu. Do vậy, đây chính là phương 
thức tuyệt đối hay tốĩ hậu để thiết lập nên thực thể gọi 
là “cái bàn”. 

Kiểu tồn tại này được tìm thấy trên phương diện 
đồng nhất “cái bàn” và tính chất cơ bản, nền tảng của 
nó. Do vậy, sự không tìm thấy của cái bàn là kiểu tồn 
tại thực sự của cái bàn. 

Như vậy, dựa trên một cơ sở, cái bàn có hai bản 
tính: một được tìm thấy bởi tâm không phân tích, và 
một được tìm thấy bởi tâm phân tích. Rồi dựa trên 
một cơ sở khác, có một đối tượng được tìm thấy bởi 
tâm thức phân biệt thực tại tuyệt đốì và một đốì tượng 
được tìm thấy bởi tâm thức phân biệt theo quy ước. 
Vì thế nên nói rằng: “Sắc tức thị không, không tức thị 
sắc .” 1 Hai điều này loại trừ lẫn nhau. Hai sự thực ấy 
chỉ là một thực thể nhưng chúng loại trừ lẫn nhau. 

MIKE AUSTIN: Loại trừ lẫn nhau như thế nào? 


1 Bát-nhã ba-la-mật-đa Tâm Kinh. Bản dịch tiếng Hán của ngài 
Huyền Trang. 


134 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


non-finding of the table. This non-finding itself 
is a quality of the table; its substratum or base, 
This non-finding is the íĩnal nature of the table. 
Something more subtle does not exist. Thus, this is 
the ultimate or final mode of establishment of the 
table. 

Now, this mode of being is sought with respect to 
the table as the base or substratum. Thereíbre, this 
non - íìnding is the actual mode of being of the table. 

Thus, with respect to the One basis, the table, 
there are two natures: One that is found by a 
non-analytical mind and One that is found by the 
analytical mind. With respect to One base, then, there 
is an object found by a consciousness distinguishing 
the ultimate and an object found by a consciousness 
distinguishing the conventional. Thus it is said: 
“Form is emptiness. Emptiness is form.” Now these 
two are mutually exclusive. The two truths are One 
entity but are mutually exclusive. 

Mike Austin: How? 


135 


vầng sáng từ phương Đông 


ĐAT-LAI LAT-MA: về mặt hiện tượng, cái gì là 
chân lý tuyệt đối thì chẳng phải là chân lý quy ước và 
ngược lại. 

MIKE AUSTIN: Vậy sẽ là sai lầm khi nói rằng 
chúng khẳng định lẫn nhau? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Cái này không khẳng định cái 
kia. Dù vậy, nếu bạn dựa vào thực tại tuyệt đối hoặc 
tánh không của cái bàn như là nền tảng và tìm kiếm 
xem nó có thể tìm được không, thì nó sẽ trở thành 
chân lý quy ước theo nghĩa chính nó là nền tảng đó. 
Trong mốì tương quan với cái bàn, tánh không của nó 
là một chân lý tuyệt đối, nhưng trong tương quan với 
thực tại của chính nó, có nghĩa là thực tại của thực tại, 
thì đó là chân lý quy ước. 

Nếu có cái gì đó là phương thức hiện hữu của chính 
nó thì thật mâu thuẫn! Do vậy, thực tại của một cái 
gì đó không phải là thực tại của chính nó. Điều này là 
bởi vì khi thực tại được tìm kiếm, khi bản chất của sự 
vật được tìm kiếm, thì cũng đều không thể tìm được. 

MIKE AUSTIN: Khi tánh không lần đầu tiên 
trình hiện trong tâm, nó như thế nào? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Cho dù thuật ngữ pháp tánh 
không có ý phủ định chút nào trong đó, nhưng khi 
điều đó - thể tính hay thực tại của hiện tượng - trình 


136 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Dalai Latma\ With respect to a phenomenon, that 
which is its ultimate truth is not its conventional 
truth and visa versa. 

Mike Austin: So, it’s incorrect to say that they are 
mutually definitỉve? 

Dalai Latma: The One doesn’t define the other. 
Still, if you take the ultimate reality or emptiness 
of the table as the substratum and search to see if it 
can be found; then it becomes a conventional truth 
in terms of itself as the substratum. In relation to 
the table, its emptiness is an ultimate truth, but 
in relation to its own reality, i.e., the reality of the 
reality, it’s a conventional truth. 

It’s contradictory for something to be its own 
mode of being. Thereíore, the reality of something, 
is not its own reality. Thỉs is because when reality is 
sought, when the nature of things is sought, it can’t 
be found either. 

Mike Austin: When emptiness first appears to the 
mind, what is it like? 

Dalai Latma: Even though the word, dharmata, 
doesn’t have any negative particle in it, when that - 


137 


vầng sáng từ phương Đông 

hiện trong tâm, thì nó phải trình hiện qua cội nguồn 
của sự phủ định. Sự phân biệt này rất quan trọng. 

Tôi sẽ trình bày trong ngữ cảnh về Nhị đế được đề 
ra trong tác phẩm Căn bản Trung quán luận tụng 1 
của ngài Long Thụ. Phải chăng khi tồn tại trên cơ sở 
tự tính được tìm ra, nó chẳng được lập thành bởi vì 
nó không tồn tại, hoặc dù nó tồn tại, nó cũng không 
được tìm thấy bởi vì nó không thể nào có được dưới 
sự phân tích? Chính là điều thứ nhất. Khi bạn quán 
sát cách thức sự vật trình hiện trong tâm thức mình, 
thấy chúng xuất hiện như thể chúng được tìm thấy 
bằng sự phân tích. Do vậy, nếu hiện tượng tồn tại như 
cách chúng trình hiện trong tâm chúng ta, thì khi bạn 
quán sát chúng, chúng sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. 
Thực tế là chúng không như vậy, mà là một dấu hiệu 
rằng chúng không tồn tại như cách chúng trình hiện. 
Nói tóm tắt, dù chúng trình hiện như chúng tồn tại 
trên cơ sở tự tính, chúng vẫn không hiện hữu theo 
phương thức ấy. 

Trong tâm bạn ban đầu đã có cảm giác rằng đối 
tượng không hiện hữu theo cách nó đang trình hiện. 
Khi bạn quen với suy nghĩ này rồi, cuối cùng bạn sẽ 
có sự khẳng định rằng đốì tượng không tồn tại chút 
nào theo cách chúng đang trình hiện. Ngay lúc đó, 

^ăn bản trung quán luận tụng (Sanskrit: mũlamadhyamaka-ấãstra- 
kãrikã) Tác phẩm chính luận giải về Trung quán. 


138 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


the nature or reality of phenomena - appears to the 
mind, it must appear through the root of a negation. 
It is important to make this distinction. 

I’m talking within the context of the two truths as 
set forth in Nagarjuna’s Treatise on the Middle Way. 
Is it that when inherent existence is sought, it is 
not found because it doesn’t exist, or even though it 
exists, it isn’t found because it can’t be found under 
analysis? It is the former. When you look at how 
things appear to your mind, they appear as if they 
were such that they could be found upon analysis. 
Thereíbre, if things did exist in the way they appear 
to our minds, when you examine them they should 
become clearer and clearer. The fact that they do 
not, is a sign that they don’t exist in the way they 
appear to. In sum, though they appear to inherently 
exist, they don’t exỉst in that way. 

Now, in your mind, you initially have a sense 
that the object doesn’t exist in the way it appears 
to. When you get used to this thought, accustomed 
to it, you eventually gain ascertainment that the 
object does not exist at all in the way it appears. 


139 


vầng sáng từ phương Đông 

cảm nhận riêng của bạn về sự trình hiện là một kinh 
nghiệm về sự trống rỗng, vốn chỉ đơn giản là không có 
sự tồn tại trên cơ sở tự tính. 

Ngay khỏi đầu của tiến trình này, đốì tượng - cái 
này vốn là không - có thể vẫn trình hiện. Theo cách 
dễ hiểu, như khi xem phim, bạn có thể phân biệt hai 
thời gian khác nhau. Trong cả hai trường hợp, hình 
ảnh đều xuất hiện qua nhãn thức bạn. Nhưng trong 
trường hợp thứ nhất, người ta chỉ quan sát hình ảnh, 
trong khi với trường hợp thứ hai, bạn luôn có suy 
tưởng chắc chắn rằng điều này không hề tồn tại như 
một sự kiện có thực. 

Nếu bạn duy trì và phát huy ý tưởng rằng chúng 
không hiện hữu - nếu bạn tập trung vào tính phi 
hiện hữu của nó - thì dần dần sự trình hiện sẽ tự 
biến mất. Điều này là do nơi điều kiện tiên khỏi tức 
thì của nhãn thức sẽ bắt đầu giảm trừ đi. Do vậy, 
khi bạn bắt đầu khẳng định tánh không, đó chỉ đơn 
thuần là sự phủ định hay vắng bặt của đối tượng phủ 
định - sự tồn tại trên cơ sở tự tính được khẳng định. 
Ngay cả cho dù ban đầu đối tượng vẫn xuất hiện, thì 
dần dần với sự tập trung vào tánh không, đối tượng 
sẽ biến mất. Rồi nhờ vào sự quán sát tánh không của 
đối tượng, nên khi đốĩ tượng tái trình hiện thì bạn 


140 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


At that time, your own sense of appearance is an 
experience of vacuity, whỉch is simply the absence 
of inherent existence. 

At the beginning of thỉs process, the object - this 
thing which is empty - might still appear. In an easy 
way, if one goes to a cinema, you might differentiate 
two different times while watching the movie. In 
both cases pictures would appear to your eye 
consciousness, but in the íĩrst instance One would 
just observe them, while in the latter you would be 
thinking strongly that this doesn’t exist as a fact. 

If you strongly develop and maintain the thought 
that this doesn’t exist - if you concentrate on its non 
- existence - then in time the appearance itself will 
begin to vanish. Thỉs is because the immediately 
preceding condition of the eye consciousness 
will begin to deteriorate. Theretore, when you 
initially ascertain emptiness, just a mere negative 
or absence of the object of negation - inherent 
existence is ascertained. Even if at the beginning 
the object still appears; in time, with concentration 
just on emptiness, it will disappear. Then due to 
observing the emptiness of the object, when the 


141 


vầng sáng từ phương Đông 

sẽ sinh khỏi ý tưởng là nó không tồn tại theo như vẻ 
ngoài của nó. 

Đây được gọi là trình hiện như huyễn. Đến mức này 
bạn có thể chế ngự được phiền não của mình. Những 
tâm thức mê lầm này không còn cách nào để hiện 
hành vì không còn sự hỗ trợ của ý niệm tồn tại trên cơ 
sở tự tính. Dù đối với người sơ cơ, còn có những trường 
hợp khi ý niệm tồn tại trên cơ sở tự tính hoạt động như 
một trợ thủ cho tâm thức đúng đắn, nói chung, không 
cần thiết một tâm thức như vậy phải có sự giúp sức 
của sự nhầm lẫn về bản tính của sự hiện hữu. 

Do vậy, một tâm thức nhận ra rằng đốì tượng không 
tồn tại theo cách riêng của nó sẽ rất có ích để ngăn 
ngừa sự phát triển phiền não, trong khi đó không làm 
chướng ngại một tâm thức tốt lành. 

MIKE AUSTIN: Trong khoảnh khắc nhận thức 
được tánh không - khi đối tượng biến mất - cảm giác 
đó như thế nào? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Tôi chỉ nêu ra một ví dụ 
truyền thông. Chẳng hạn, hình chiếu trong gương của 
một khuôn mặt là tánh không của cái đang là khuôn 
mặt, nhưng tánh không của cái đang là khuôn mặt 
đó thì không có thực; tánh không của nó tồn tại trên 
cơ sở tự tính của đối tượng thì có thực. Khi từ trong 


142 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


object reappears, the thought that it doesn’t exist in 
the way that it seems to, is induced. 

This is called the illusory - like appearance. At 
this point you are able to control your afflictive 
emotions. These faulty consciousnesses can in 
no way be produced without the assistance of the 
conception of inherent existence. Even though for 
beginners there are cases when the conception of 
inherent existence acts as an assistor to a virtuous 
consciousness, in general, it is not necessary that 
such a consciousness have assistance from the 
misconception of the nature of existence. 

Thereíore, a consciousness realizing that objects 
do not exist in their own right serves to obstruct the 
generation of afflictions whereas it doesn’t serve to 
obstruct a virtuous consciousness. 

Mike Austin: At the moment emptiness is 
understood - when the object vanishes - what does 
it feel like? 

Dalai Latma. ril just give a conventional example. 
For instance, the reílection of a face is empty of 
being a face, but its emptiness of being a face is not 


143 


vầng sáng từ phương Đông 

sâu thẳm của tâm nhận ra sự vắng bặt dạng tồn tại 
của đối tượng, thì đến mức đó, các thức khác không 
còn được phát huy nữa. Ngay cả ý niệm “đây là tánh 
không’ cũng không được tạo ra. Nếu bạn có ý tưởng 
“đây là tánh không’, thì tánh không ấy sẽ xa lìa ngay. 
Cũng giống như một đối tượng dưới sự quán sát. Nó 
sẽ không đạt đến mức hiện hữu như một đối tượng có 
thực của sự lĩnh hội bởi tâm thức. 

MIKE AUSTIN: Thế là có sự biến mất ý niệm nhị 
nguyên ? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Không, ngay cả ở đây vẫn còn 
ý niệm nhị nguyên. Có ý niệm nhị nguyên của trình 
hiện từ đốì tượng quy ước cũng như của trình hiện từ 
ý niệm về tánh không. 

MIKE AUSTIN: Nếu ngài muốn mô tả chính ý 
niệm về mặt quy ước, ngài có cho rằng nó trong sáng, 
rỗng không, sống động và toả chiếu hay không? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Điều ấy rất khó mô tả. Để giải 
thích điều này chính xác thì rất khó. Có nhiều dạng 
trình hiện nhị nguyên khác nhau. Một là trình hiện 
theo quy ước - đối tượng như chúng ta thường thấy. 
Rồi có trình hiện của tồn tại trên cơ sở tự tính; cũng 


144 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


its reality; its emptiness of inherent existence is. 
When from the very depths the mind realizes the 
absence of this kind of existence of the object, at that 
point no other consciousness is being generated. 
Not even the thought, “this is emptiness.” If you did 
think, “this is emptiness,” then emptiness would be 
distant. It would be like an object under observation. 
It would not have arrived at being the actual object 
of apprehension by the consciousness. 

Mike Austin: So there is a loss of duality? 

Dalai Latma: No. Even here there is still duality. 
There is the duality of the appearance of the 
conventional object as well as the appearance of the 
image of emptiness. 

Mike Austin: If you were to describe the image 
itself in conventional terms, would you say that it’s 
clear, vacuous, buoyant, luminous? 

Dalai Latma : That’s very difficult to describe. To 
explain this exactly is very diíTicult. There are 
many diíĩerent types of dualistic appearance. 
One is the appearance of conventionalities - 
objects as we normally see them. Then there is 
the appearance of inherent existence; also the 


145 


vầng sáng từ phương Đông 

có trình hiện của chủ thể và đốì tượng như thể khác 
biệt nhau và trình hiện của một hình tượng chung - 
hình tượng bao trùm mọi đốì tượng trong một nhóm 
đặc thù. Khi người ta đã quen với tâm trực nhận tánh 
không - tu tập và thậm chí đi xa hơn và vượt lên trên 
định đẳng trì - và điều đó trở thành trực giác; thì đối 
với tâm thức ấy các dạng trình hiện nhị nguyên đều 
mất sạch. 

MIKE AUSTIN: Không có sự chiếu soi tự nhiên 
hoặc toả sáng đốì với trình hiện tánh không hay sao? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Không, nhưng về phương 
diện thực hành Tan-tra thừa lại là chuyện khác. Đó 
không phải là từ quan niệm về tánh không, mà từ ý 
thức. Nhờ vào sự chuyển hóa các thức thô động hơn 
mà có nhiều dạng trình hiện khác nhau. Những trình 
hiện này là kết quả từ tâm thức vi tế hơn cũng như sự 
hên hệ với thân được cấu tạo bởi những thành phần 
trắng, đỏ, v.v... 

MIKE AUSTIN: Xin ngài có thể mô tả tâm của 
một đức Phật? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Những điều gì ngăn trở tâm 
đạt đến nhất thiết trí được gọi là sở tri chướng, về mặt 


146 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


appearance of subject and object as if different 
and the appearance of a general image - an image 
covering all objects in a particular group. When 
one gets used to the mind realizing emptiness - 
cultivating it even íurther in and out of meditative 
equipoise - and it turns into direct perception; 
then for that consciousness all types of dualistic 
appearance have vanished. 

Mike Austin: There is no natural luminosity or 
clarity to the appearance of emptiness? 

Dalai Latma: No, but in terms of tantric practice it’s 
a different story. That’s not from the point of view 
of emptiness, but from the consciousness. Due to 
the dissolving of the coarser consciousnesses, there 
are many different types of appearances. These 
appearances result from the subtler consciousnesses 
as well as being connected to one’s body the whỉte 
and red constituents and so forth. 

Mike Austin: Can you describe the mind of a 
Buddha? 

Dalai Latma: That which prevents the mind from 
knowing all there is to be known, are called the 
obstructions to omniscience. With respect to the 


147 


vầng sáng từ phương Đông 

sở tri chướng, còn có những tiềm năng được an lập 
bằng ý niệm tồn tại trên cơ sở tự tính, và nguyên nhân 
khiến đốì tượng hiện ra như thể chúng tồn tại trên cơ 
sở tự tính hoặc hiện hữu một cách cụ thể. Cho dù hiện 
hữu hư vọng của đối tượng chủ yếu là sai lầm của chủ 
thể - thức nhận biết đối tượng ấy - nhưng cũng có thể 
có một sô" hiện tượng hư vọng của đối tượng là do tự 
chúng bị nhiễm ô bởi vô minh hoặc những tiềm thể 
của vô minh. Từ trình hiện này - thuộc đối tượng tồn 
tại trên cơ sở tự tính - có sự nhiễm ô khiến nhận thức 
về nhị đê là hai thực thể khác biệt. Do sự nhiễm ô này, 
khi hiện tượng sinh khởi, chúng dường như hiện hữu 
theo cách riêng của chúng, vì thế nên ngăn cản sự 
trình hiện thực tại của chúng. 

Tương tự, trong khi thực tại của đối tượng trình 
hiện thì chính đôi tượng lại không thể hiện ra. Chúng 
ta đang nói về sự trực nhận. Tuy nhiên, một khi sở 
tri chướng này được loại trừ thì trong lúc nhận biết 
một đôi tượng người ta có thể biết được bản chất của 
chúng, và khi nhận biết được bản chất người ta có thể 
biết được đối tượng. Khi ấy, tâm thức con người có thể 
trực nhận tức thời cả đôi tượng và bản chất của chúng. 


148 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


obstructions to omniscience, there are potencies 
which are established by the conception of inherent 
existence and which cause objects to appear as if 
they inherently or concretely exist. Even though 
primarily the false appearance of an object is the 
fault of the subject - the consciousness cognising it 
- there may be some fault with the object in that 
it itself is polluted by ignorance or the latencies of 
ignorance. From this appearance - that of objects as 
inherently existent - there is the deíìlement which 
conceives the two truths to be diiĩerent entities. Due 
to this deíìlement, when phenomena appear, they 
seem to exist in their own right, thus preventing 
the appearance of their reality. 

Similarly, when the reality of an object 
appears, the object cannot. We’re talking about 
direct perception. When this obstruction to 
omniscience is removed, however, then while 
knowing the object One can know its nature and 
while knowing its nature, One can know the object. 
One’s mind can then simultaneously and directly 
ascertain both an object and its nature. 


149 


vầng sáng từ phương Đông 

Thế nên nhất thiết trí - từ quan niệm nhận biết đối 
tượng quy ước - là tâm thức nhận ra được sự đa dạng 
của mọi hiện tượng. Từ quan niệm cái biết của thức 
về bản chất của đôi tượng, nó là tâm thức nhận biết 
phương diện thức hiện hữu của các đối tượng, có nghĩa 
là tánh không. Nhưng đó chỉ là một tâm thức mà biết 
được cả hai phương diện. Đây là khía cạnh đặc biệt về 
nhất thiết trí của đức Phật. 

MIKE AUSTIN: Tại sao nhất thiết trí tùy thuộc 
vào sự giải trừ câu sanh phiền não thông qua tâm từ? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Động cơ để mong cầu nhất 
thiết trí là để cứu giúp người khác. Để làm được như 
vậy, chúng ta phải biết cách cứu giúp người khác. Thế 
nên, không được để cho bất cứ điều gì ngăn trở. Những 
sự nhiễm ô làm chướng ngại tri kiến về những địa 
vị tu chứng khác nhau, những điều quan tâm, v.v... 
của hành giả, đều là trở ngại chính của một vị Bồ 
Tát. Dù trong bất cứ trường hợp nào thì sở tri chướng 
củng không bao giờ có ích cho vị Bồ Tát. Trong khi đó, 
những trở ngại cho sự giải thoát, tức là những phiền 
não, đôi khi lại có ích trong việc lợi lạc cho kẻ khác 
(như khi người lãnh đạo có nhiều con cái để giúp cho 
ông ta trong việc cai trị). 


150 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Thus an omniscient consciousness - from the 
point of view of knowing conventional objects - is 
a consciousness which perceives the varieties of all 
phenomena. From the point of view of its knowing 
the nature of objects, it’s a consciousness which 
knows the mode of being of objects, i.e., emptiness. 
But it is just one consciousness that knows both. 
This is a distinctive teature of the omniscient 
consciousness of a Buddha. 

Mike Austin: Why is omniscience dependent on the 
elimination of the latencies through compassion? 

Dalai Latma: The reason for wanting to be 
omniscient is to help others. To do so, One must know 
how to help others. Thus, nothing can be obscured. 
Those deíìlements which obstruct knowledge of 
the different dispositions, interests and so forth of 
trainees, are the main enemy of a Bodhisattva. The 
obstructions to omniscience are never in any way 
helptul to a Bodhỉsattva, whereas the obstructions 
to liberation, that is to say the affhctions, can 
sometimes be helpíul in achieving the welfare of 
others (as in the case of a leader’s tathering many 
children to help in administration). 


151 


vầng sáng từ phương Đông 

Việc sử dụng nhận thức về tánh không như sự đối 
trị sở tri chướng phụ thuộc rất nhiều vào nguyện lực. 
Ngay cả sự nhận biết về tánh không trong tiến trình 
tương tục của một vị Thanh văn hay Độc giác cũng 
không khác với sự nhận biết trong tiến trình tương tục 
của một Bồ Tát Đại sĩ, nhưng vị Bồ Tát có khả năng 
đốì trị được sở tri chướng là nhờ vào nguyện lực và 
cũng nhờ vào công đức lớn lao. 

Không có cách nào để sự tích tập trí tuệ dẫn đến 
thành tựu vị mà không có sự tích tập công đức. Giống 
như khi bạn muốn đỡ một cây xà nhà, bạn cần phải 
dựng lên hai cây cột. Dù bạn không cần cây cột này để 
dựng lên cây cột kia, nhưng để đỡ cây xà lên thì nhất 
thiết phải dùng đến cả hai cây cột. Cũng vậy, để cho 
nhận thức về tánh không trở thành Pháp thân Phật, 
nhất thiết phải có đủ những nguyên nhân thiết yếu để 
phát sinh một sắc thân. 

MIKE AUSTIN: Làm thế nào để phương tiện từ 
bi và trí tuệ tánh không được hoàn toàn đồng nhất với 
nhau? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Trong Viên mẫn thừa , 1 có sự 
mô tả về trí tuệ và phương pháp kết hợp. Ví dụ, trước 


Nức Ba-la-mật-đa thừa. 

152 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


For a viewing consciousness realizing emptiness to 
act as an antidote to the obstructions to omniscience 
depends greatly on motivation. Even though the 
view realizing emptiness in the continuum of a 
Listener or Solitary Realizer Superior, is the same 
as the view in the continuum of a Bodhisattva 
Superior, the ability of the latter to serve as an 
antidote to the obstructions to omniscience is due 
to motivation and also due to great merit. 

There is no way for the collection of wisdom to be 
brought to completion without that of the collection 
of merit. It’s as if you are going to put up One of 
these raíters here. To do so, you need to put up two 
pillars. Even though you don’t need One pillar to put 
up the other, to hold up that rafter, both must be 
used. So in order for the view realizing emptiness 
to turn into the Truth Body of a Buddha, it is 
necessary for it to have all of the causes required 
for the production of a Form Body. 

Mike Austin: How is it that compassionate means 
and the wisdom of emptiness are ultimately 
identical? 

Dalai Latma: In the Pertection Vehicle there is a 
description of wisdom and method conjoined. For 

153 


vầng sáng từ phương Đông 

khi hành giả đi vào tu tập định lực đẳng trì về tánh 
không, hành giả phải phát nguyện tu tập đạt đến giác 
ngộ vì tâm nguyện muốn cứu vớt mọi chúng sinh. 
Thế nên tu tập định lực đẳng trì sẽ được kết hợp với 
nguyện lực là tâm từ bi. Cũng vậy, khi hành giả tu tập 
hạnh từ bi - như bô" thí, trì giới.v.v... - thì những điều 
này phải được kết hợp với động lực của tâm trực nhận 
tánh không. Thế nên trong phương pháp này, có sự 
hợp nhất của trí tuệ và phương tiện, phương diện này 
ảnh hưởng đến phương diện kia. 

Trong Man-tra thừa, có sự hợp nhất giữa phương 
tiện và trí tuệ trong tâm thức, và còn là khía cạnh 
sâu thẳm hơn về sự hợp nhất trong Vô thượng Du-già 
Tan-tra. 1 

MIKE AUSTIN: Trong tâm chư Phật, tính diệu 
lạc được hợp nhất với điều này như thế nào? 

ĐAT-LAI LAT-MA: Vâng, có cảm nhận về diệu 
lạc. Trong tâm niệm của chư Phật, mọi hiện tượng đều 
là trình hiện thanh tịnh, và là trình hiện diệu lạc. 

truyền thống Tây Tạng chia Tan-tra làm bốn loại để tương Ưng với 
căn cơ của từng người: 1 . Tác Tan-tra (kriyã-tantra): Tan-tra hành 
động, nghi lễ. Người tu tập Tan-tra này có kết đàn trường, cúng 
dường, đọc chú, bắt ấn nhưng chưa quán tưởng, tu tập thiền định. 
2. Hành Tan-tra (caryã-tantra): Tan-tra tu luyện qua hành động 
hằng ngày, dành cho những người tu tập nhưng không cần hiểu 
rõ lí tột cùng. 3. Du-già Tan-tra (yoga-tantra): Tan-tra luyện tâm 


154 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


example, before entering into meditative equipoise 
on emptiness, One generates an altruistic mind 
directed toward becoming enlightened. Then the 
meditative equipoise is conjoined with the force 
of that altruistic motivation. Also, when One is 
practicing altruistic acts - giving, ethics, and so 
forth these should be conjoined with the force of the 
mind realizing emptiness. Thus in this way, there 
is a Union of wisdom and method, the One affecting 
the other. In mantra, there is a Union of method and 
wisdom within One consciousness and even more 
proíound teatures of that Union within Highest 
Yoga Tantra. 

Mike Austin: How, in a Buddha’s mind, is bliss 
United with this? 

Dalai Latma: Yes. There is a teeling of bliss. From 
a Buddha’s own point of view everything is a pure 
appearance, and a blisstul appearance. 

(thiền định). 4. Vô thượng Du-già Tan-tra (anuttarayoga-tantra): 
phương pháp tu luyện tột cùng, thành Phật trong kiếp này, với 
thân này. Sự khác nhau giữa bốn cấp này xuất phát từ căn cơ của 
hành giả và tính hiệu quả của các phép tu. Các tác phẩm quan 
trọng của Vô thượng Du-già Tan-tra là Bí mật tập hội Tan-tra 
(guhyasamãja-tantra), Hô kim cương Tan-tra (hevajra-tantra) và 
Thời luân Tan-tra (kãlacakra-tantra). 


155 


vầng sáng từ phương Đông 


MIKE AUSTIN: Từ nhận thức riêng của một vị 
Phật, liệu hiện nay đau khổ có tồn tại trong ngài hay 
không? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Có, nhưng không phải từ 
nhận thức riêng của đức Phật, mà là do sự hiện hữu 
của đau khổ ở những người chịu đựng khổ đau. 

MIKE AUSTIN: Trình hiện tồn tại trên cơ sở tự 
tính có diễn ra trong đức Phật không? 

ĐAT-LAI LẠT-MA: Có, nhưng không phải từ 
nhận thức riêng của ngài, mà qua cách trình hiện đối 
với một người chưa từ bỏ được .sơ tri chướng. Sự trình 
hiện tồn tại trên cơ sở tự tính, nói chung là có hiện 
hữu. Nếu một sự kiện nào đó hiện hữu và nó lại không 
hiện hữu đốì với đức Phật thì sẽ là một sự mâu thuẫn. 
Do vậy, bất kỳ sự hiện hữu nào cũng đều có hiện hữu 
đối với đức Phật, nhưng không nhất thiết phải là từ 
nhận thức riêng của ngài. Chính là thông qua năng 
lực trình hiện của nó đối với người khác và chỉ qua đó 
mà nó thực sự trình hiện. 



156 


DALAI LATMA & MIKE AUSTIN 


Mike Austirr. From his own point of view, now, does 
suffering appear to a Buddha? 

Dalai Latma : Yes, but not from hỉs own point of 
view; but due to its appearance in another person 
undergoing suffering. 

Mike Austin: Does an appearance of inherent 
existence occur to a Buddha? 

Dalai Latma: Yes, but not from a Buddha’s own 
viewpoint ; but by way of its appearing to a per son who 
hasn’t abandoned the obstructions to omniscience. 
Now, the appearance of inherent existence does, 
in general, exist. Something’s existing, and its not 
appearing to a Buddha is contradictory. Thereíore, 
whatever exists must appear to a Buddha, but not 
necessarily from his own point of view. Through 
the force of its appearing to someone else and only 
through that does it appear. 



157 


vầng sáng từ phương Đông 


158 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu 5 

Pháp giới vũ trụ: Tâm và vật 10 

Bản chất của tâm 26 

Cộng nghiệp - biệt nghiệp 36 

Luân hồi và chúng sinh 56 

Giấc mơ 78 

Luân hồi và tái sanh 82 

Tánh không: Nhị đế 120 

Nhị đế 130 


159 


